vũ TUẤN (Chủ biên) - DOÃN MINH CƯỜNG - TRẦN VĂN HẠO 
Đỏ MẠNH HÙNG - PHẠM PHU - NGUYỄN TIẾN TÀI 


BA I TẠP X 

ĐẠI SỐ 




NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 





vủ TUẤN (Chủ biên) 

DOÃN MINH CUÒNG - TRẦN VĂN HẠO - Đỗ MẠNH HỪNG 
PHẠM PHU - NGUYỀN TIẾN TÀI 


v /V 



(Tái bản lần thử năm) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01 -2011/CXB/814 - 1235/GD 


Mã số : CB003T1 




"jÒI NÓI ĐẦU 


Cùng với Sách giáo khoa (SGK) Đại số 10, Sách bài tập là tài liệu giáo 
khoa chính thức cho việc học và dạy môn Đại số 10 Trung học 
phổ thông. 

Sách đã được một Hội đồng chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thẩm định. 

Sách bài tập Đại sổ 10 có cấu trúc như sau 
Mỗi chương gồm : 

1. Phần Kiên thức cần nhớ nhắc lại những khái niệm, mệnh đề, 
công thức phải nhớ để vận dụng giải các loại bài tập. 

2. Phần Bài tập mẩu giới thiệu một số loại bài tập hay gặp hoặc cần 
lưu ý luyện tập. 

3. Phần Bài tập bao gồm để bài các loại bài tập (tự luận, trắc nghiệm, 
tính toán bằng máy tính bỏ túi). 

4 . Phần Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số giúp người đọc kiểm tra, đối 
chiếu kết quả bài tập tự giải. 

Để việc học có kết quả cao học sinh không nên xem lời giải, 
hướng dẫn trước khi tự giải. 

Để việc làm bài tập giúp nắm vững kiến thức được học và biết cách 
vận dụng vào giải các loại toán, người học nên nghiền ngẫm để hiểu rõ 



lí do, nguyên nhân làm cho mình không thành công (như chưa thuộc 
công thức, máy móc trong tư duy, thiếu sáng tạo trong việc đặt 
ẩn phụ,...). 

Sách bài tập Đại số 10 biên soạn lần này không giải các bài tập đã cho 
trong SGK. Sách cung cấp thêm một hệ thống bài tập được biên soạn 
công phu và có phương pháp sư phạm. 

Các bài tập nêu trong sách trải hầu hết các loại bài tập chính và đi 
từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. 

Các tác giả mong rằng cuốn sách góp phần tích cực vào hiệu quả 
học tập của người học và giảng dạy của các thầy cô giáo. 

Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp của độc giả để sách 
tốt hơn và chân thành cảm on. 


CÁC TÁC GIẢ 




hương I. MỆNH ĐÊ. TẬP HỢP 


§1. MỆNH ĐỀ 


A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai. 

Một mệnh để không thể vừa đúng, vừa sai. 

2. Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở 
thành một mệnh đề. 

3. Phủ dịnh p của mệnh để p là đúng khi p sai và là sai khi p đúng. 

4. Mệnh đề p => Q sai khi p đúng và Q sai (trong mọi trường hợp khác 
p => Q đều đúng). 

5. Mệnh đề đảọ của mệnh đề p => Q là Q => p. 

6. Ta nói hai mệnh đề p và Q là hai mệnh đề tương đương nếu hai mệnh đề 
p => Q và Q => p đểu đúng. 

7. Kí hiệu V đọc là với mọi. Kí hiệu 3 đọc là tồn tại ít nhất một (hay có ít 
nhất một). 

B. BÀI TẬP MẪU 

BÀI 1- 

Xét xem trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề 
chứa biến ? 

a) 7 + X = 3 ; ' b) 7 + 5 = 3. 


Giải 

a) Câu "7 + X = 3" là một mệnh đề chứa biến. Với mỗi giá trị của X thuộc 
tập số thực ta được một mệnh đề. 

b) Câu "7 + 5 = 3" là một mệnh để. Đó là một mệnh đề sai. 


5 



BÀI 2--- 

Vói mỗi câu sau, tìm hai giá trị thực của ,Y để được một mệnh đề đúng và 
một mệnh đề sai. 

a) 3.V 2 + 2.V -1=0; b) 4.V + 3 < 2.V - 1. 

Giải 

a) Vớt .V = 1 ta được 3.1 2 + 2.1 - 1 = 0 là mệnh đề sai ; 

VỚI ,v = -1 ta được 3.(-l) 2 + 2(—1) -1=0 là mệnh đề đúng. 

b) Với -V = -3 ta được 4.(-3) + 3 < 2.(-3) - 1 là mệnh đề đúng ; 

Với .V = 0 ta được 4.0 + 3 < 2.0 - 1 là mệnh đề sai. 

BÀI 3_._ 

Giả sử ABC là một tam giác đã cho. Lập mệnh đề p Q và mệnh để đảo 
của nó, rồi xét tính đúng sai của chúng với 

a) p : "Góc A bằng 90°" , Q : "BC 2 = AB 2 + AC 2 " ; 

b) p : " A = B " , Q : "Tam giác ABC cân". 

Giải 

Với tam giác ABC đã cho, ta có 

a) (P => Q) : "Nếu góc /1 bằng 90° thì BC 2 = AB 2 + AC 2 " là mệnh đề 
đúng. 

(Q => P) '■ "Nêu BC 2 = AB 2 + /4C 2 thì A = 90° " là mệnh đề đúng. 

b) {P => Q) : "Nếu A = B thì tam giác ABC cân" là mệnh đề đúng. 

(Q => p) : "Nếu tam giác ABC cân thì A = B ". 

(Q => P) là mệnh đề sai trong trường hợp tam giác ABC có ^4 = c nhưng 
A ?= B . 

BÀI 4__ 

Phát biểu thành lời các mệnh đề sau. Xét tính đúng sai và lập mệnh đề I 
phủ định của chúng 

a) ELv <e R : A' 2 = -1 ; 


b) V.Y G R :v 2 + .Y + 2 * 0. 



Giải 


a) Có một số thực mà bình phương của nó bằng -1. Mệnh để này sai. 
Phủ định của nó là "Bình phương của mọi sô' thực đều khác -1" 

(Vx s R rx 2 & -1). 

Mệnh đề này đúng. 

b) Với mọi số thực X đều có X 2 + J + 2 ^ 0. 

Mệnh đề này đúng vì phương trình .V 2 + X + 2 = 0 vô nghiệm (A = 1 - 4.2 < 0). 
Phủ định của nó là "Có ít nhất một số thực X mà X 2 + X + 2 = 0" 

(3x e R : X 2 + X + 2 = 0). 

Mệnh đề này sai. 

c. BÀI TẬP 

1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa 
biến ? 

a) 1 + 1 = 3 ; b) 4 + X < 3 ; 

3 

c) có phải là một số nguyên không ? d) \Ỉ5 là một sô' vô tỉ. 

2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu phủ định của nó 

a) ^3 + 72 = -=J—= ; b) (V 2 - VTã) 2 > 8 ; 

v3 - V2 

0 (Vĩ + VĨ 2) 2 là một sô' hữu tỉ ; 

A - 2 -4 

d) X = 2 là một nghiệm của phương trình ——— = 0. 

Tìm hai giá trị thực của X để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và 
một mệnh đề sai. 

1 _ , 
a) X < -X ; b) X < — ; c) X = 7x ; d) X < 0. 

X 


7 



4. Phát biểu phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng. 

a) p : "15 không chia hết cho 3" ; 

b) 0 . " Jĩ >1". 

5. Lập mệnh đề p => Q và xét tính đúng sai của nó, VỚI 

a ) P : "2 < 3", Q : 4 < -6" ; 

b) p : "4 = 1", Q: "3 = 0". 

6. Với mỗi sô' thực X, xét các mệnh đề p : ".V là một số hữu tỉ", Q : ".V 2 là một 
sô' hữu tì". 

a) Phát biểu mệnh đề p => Q và xét tính đúng sai của nó ; 

b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên ; 

c) Chỉ ra một giá trị của .V mà mệnh đề đảo sai. 

7. Với mỗi sô' thực .V, xét các mệnh đề p : ",r 2 = 1", Q : "„v = 1". 

a) Phát biểu mệnh đề p => Q và mệnh đề đảo của nó ; 

b) Xét tính đúng sai của mệnh đề Q => p ; 

c) Chỉ ra một giá trị của X mà mệnh đề p => Q sai. 

8. Với mỗi sô' thực .V, xét các mệnh đề p : "x là một sô' nguyên", Q : "x + 2 là 
một số nguyên". 

a) Phát biểu mệnh đề p => Q và mệnh đề đảo của nó ; 

b) Xét tính đúng sai của cà hai mệnh đề trên. 

9. Cho tam giác ABC. Xét các mệnh để p : "AB = AC'\ Q : "Tam giác 
ABC cân". 

a) Phát biểu mệnh đề p => Q và xét tính đúng sai của nó ; 

b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên. 

10. Cho tam giác ABC. Phát biểu mệnh đề đảo của các mệnh để sau và xét tính 
đúng sai của chúng. 

a) Nếu AB - BC = CA thì ABC là một tam giác đều ; 


8 



b) Nếu AB > BC thì c > A ; 

c) Nếu A - 90° thì ABC là một tam giác vuông. 

11. Sử dụng khái niệm "điều kiện cần", hoặc "điều kiện đủ", hoặc "điều kiện 
cần và đủ" (nếu có thể) hãy phát biểu các mệnh đề trong bài tập 10. 

12. Cho tứ giác ABCD. Phát biểu một điều kiện cần và đủ để 

a) ABCD là một hình bình hành ; 

b) ABCD là một hình chữ nhật ; 

c) ABCD là một hình thoi. 

13. Cho đa thức /(x) = ax 2 + bx + c. Xét mệnh đề "Nếu a + b + c = 0 thì 
/(x) có một nghiệm bằng 1". Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề 
trên. Nêu một điều kiện cần và đủ để f(x) có một nghiệm bằng ỉ. 

14. Dùng kí hiệu V hoặc 3 để viết các mệnh đề sau 

a) Có một số nguyên không chia hết cho chính nó ; 

b) Mọi số (thực) cộng với 0 đều bằng chính nó ; 

c) Có một số hữu tỉ nhỏ hơn nghịch đảo của nó ; 

d) Mọi số tự nhiên đều lớn hơn số đối của nó. 

15. Phát biểu thành lời các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng, 

a) Vi Ễ R : I 2 < 0 ; b) 3x e R : .V 2 < 0 ; 

2 _ I 2 _ , 

c) Va- e R : —-— = X + 1 ; d) 3x e R : —-— = X + 1 ; 

X - 1 X - 1 

e) Vx e R : X 2 + X + 1 > 0 ; g) 3 X e R : X 2 + X + 1 > 0. 

16. Lập mệnh để phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nỏ. 

a) Vx e R : X. 1 = X ; 

b) Vx e R : x.x = 1 ; 

c) V/7 e z : n < n 2 . 

17. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó. 

a) Mọi hlnh vuông đều là hlnh thoi ; 

b) Có một tam giác cân không phải là tam giác đều. 


9 



§2. TẬP HỢP 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. ÁcBo (V.Y, X e A => X e B) 

2. A = B o (V.v, A' 6 A o X e B). 

B. BÀ! TẬP MẪU 

BÀI 1 _ 

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau 

a) Tập hợp A cắc sổ chính phương không vượt quá 100. 

b) Tập hợp B = {n e N I n(n + 1)< 20}. 

Giải 

a) A = {0, 1.4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100} ; 

b) fl = {0, 1,2, 3,4}. 

BÀI 2 - 

Tìm một tính chất đặc trưng xác định các phần tử của mỗi tập hợp sau 

a )A = (0,3,8, 15,24,35} ; b) B = (-1 + 4Ĩ ;-1 - V 3 }. 

Giải 

a) Nhận xét rằng mỗi sô thuộc tập A cộng thêm 1 đều là một chính phương. 
Từ đó ta có thể viết 

A = { n 2 - 1 I n 6 N, 1 < n < 6} ; 

b) Dựa vào công thức nghiệm của phương trình bậc hai ta thấy các phần tử 
của tập B đều là nghiệm của phương trình X 1 -Ị- 2x - 2 = 0. Vậy có thể viết 

B = (X 6 R I X 2 + 2x - 2 = 0}. 

BÀI 3 _ . _ 

Tim các tập hợp con của mỗi tập hợp sau 
a) 0 ; b){0}. 


lũ 



Giải 


a) Tập 0 có một tập con duy nhất là chính nó. 

b) Tập {0} có hai tập con là 0 và {0}. 

BÀI 4___ 

Trong các tập hợp sau đây, xét xem tập họp nào là tập con của tập 
họp nào. 

a) A là tập họp các tam giác ; b) B là tập họp các tam giác đều ; 

c) c là tập hợp các tam giác cân. 

Giải 

Hiển nhiên, B c= c c= A. 

c. BÀI TẬP 

18. Kí hiệu T là tập họp các học sinh của trường, L là tập hợp các tên lóp của 
trường. Biết rằng An là một học sinh của trường và 10A là một tên lớp của 
trường. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng ? 

a) Học sinh An £ L ; b) 10A £ L ; c) 10A c= T ; 

d) 10A £ T ; e) 10A cL; g) Học sinh An £ T. 

19. Tìm một tính chất đặc trưng cho các phần tử của mỗi tập hợp sau 

„,,(1 1 1 1 lì. MR-ẾiiIA 

a) Ỉ2 ’ 6 ’ 12’ 20’ 301 ’ } Ỉ3’ 8’ 15’ 24’ 35 

20 . Liệt kê các phần tử của tập hợp 
a) A = {3k- 1 I k £ z, -5 < Ấ: < 3} ; b) B = (a- £ z I LI < 10} ; 

í „ , „ I I 19 

c) c = ị.r £ z I 3 < UI < ~Y 

21 . Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con, nếu 

a) A có 2 phần tử ? b) A có 3 phần tử ? c) A có 4 phần tử ? 

22. Cho hai tập hợp 

A = {3k+ .1 I k £ ZỊ, B= (6/ + 4 I / £ ZỊ. 

Chứng tỏ rằng B c A. 



11 



§3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP 


A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 


1 . 

2 . 


X e A n B <=> 


ịx e A 
ịx e B. 


X e /4 u £ <=> 


x e A 
X e B. 


3. leMỉo ' 

[x e B. 

4. Khi B d A thì A \B gọi là phần bù của B trong A và kí hiệu là C A B. 


B. BÀI TẬP MẪU 

BÀI 1 _ 

Kí hiệu H là tập hợp các học sinh của lớp 10A ; T là tập các học sinh nam 
và G là tập hợp các học sinh nữ của lớp 10A. Hãy xác định các tập hợp sau 

a )ĩuG; b) 7 n G ; c) H\T ; d)G\T ; e) C H T. 


a )TuG = /ỉ; 
d)G\7 = G; 


Giải 

b) 7 n G = 0 ; c )H\T = G; 

e) C h T = G. 


BÀI 2_:_ 

Cho A, B, c là ba tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để minh hoạ tính đúng, sai 
của các mệnh đề sau 

a)AcBi>AnCcfinC; 
b )AczB=>C\AaC\3. 


12 



Giải 


a) Mệnh đề này đúng, được minh hoạ 
bằng hình 1. 


b) Mệnh đề này sai, được minh hoạ 
bằng hình 2. 




BÀI 3 _ 

Mỗi học sinh lớp 10C đểu chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 
25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyển và 10 bạn chơi cả hai môn 
thể thao này. Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh ? 


Giải 

Kí hiệu A là tập các học sinh lớp 10C chơi bóng đá, B là tập các học 
sinh lớp 10C chơi bóng chuyền. Vì mỗi bạn của lớp 10C đều chơi bóng 
đá hoặc bóng chuyền, nên A u B là tập các học sinh của lớp. Để đếm sô' 
phần tử của A u B, ta đếm sô' phần tử của A (25 người) và đếm sô' phần 
tử của B (20 người). Nhưng khi đó các phần tử thuộc A n B được đếm 
hai lần (số phần tử như vậy bằng 10). 

Vậy sô' phần tử của A u B là 25 + 20 - 10 = 35. Lóp 10C có 35 học sinh. 

BÀI 4 __ 

I Tìm phần bù của tập hợp các sô' tự nhiên trong tập họp các sô' nguyên. 


Giải 

Phần bù của tập hợp các sô' tự nhiên trong tập hợp các sô' nguyên là tập hợp 
các sô' nguyên âm. 


13 




c. BÀI TẬP 

23. Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp B 
các ước sô tự nhiên của 30. Xác định các tập hợp Anỗ,Au b,a\b,b\a. 

24. Kí hiệu A là tập các số nguyên lẻ, B là tập các bội của 3. Xác định tập hợp 
A n B bằng một tính chất đặc trưng. 

25. Cho /4 là một tập hợp tuỳ ý. Hãy xác định các tập hợp sau 

a)AnA; b)AuA; c)A\A ; 

d)An0; e) A u 0 ; g)A\0; h)0\A. 

26. Cho tập hợp A. Có thể nói gì về tập hợp B, nếu 

a ) A C\ B - B \ b )Anỗ = A; c )Auỗ = A; 

d )Aufi = fi; e)A\B = 0; g )A\B = A. 

27. Tìm các tập hợp sau 

a) C r Q ; b) C n 2N (với kí hiệu 2N là tập hợp các số tự nhiên chẵn). 

§4. CÁC TẬP HỢP SỐ 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1 . {ơ : b) =|,tel|fl<,t<b|. 

2. {a ; +co) = Ị.v e R I a < .v}. 

3. (-00 ; b) - {-V e R I A' < b ì. 

4. [a ; b] = {.Y e R I a < .Y < b }. 

5. [a ; b) = Ị.y e R I a < X < b ). 

6. {a ; b] = {.Y e M I a < X < b\ . 

7. [a ; + co) = (.Y e R I a < A"} ; [0 ; + 00 ) = R + . 

8 . (- 00 ; b] = {.V e R I X < b) ; (- co ; 0] = M . 

9. (- 00 ; 0] u [0 ; + cc) = (- co ; + 00) = R. 


14 




B. BÀI TẬP MÂU 


BÀI 1___ 

Cho các tập hợp 

A = u e R I -3 < X < 2} ; B = {.r e R I 0 < .V < 7} ; 
c = í A- e R I „T < -1 } ; D = |.r e K I „v > 5 ). 

a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên ; 

b) Biểu diễn các tập hợp A, B, c, D trên trục số. 

Giải 

ã) A = [-3 ; 2] ; £ - (0 ; 7] ; c = (-00 ;-1) ; D = [5, +co). 
b) 

A B 



-10 0 5 


BÀI 2_ 

Xác định mỗi tập họp số sau và biểu diễn trên trục số 

a)(-5;3)n(0;7); b) (-1 ; 5) u (3 ; 7) ; 

c) R \ (0 ; +co) ; d) (-00 ; 3) n (-2 ; +co). 

Giải 

a) (-5 ; 3) n (0 ; 7) = (0 ; 3). 

b) (-1 ; 5) u (3 ; 7) = (-1 ; 7). 

c) M \ (0 ; +co) = (-00 ; 0 ]. 

d) (-00 ; 3) n (-2 ; +oo) = (-2 ; 3). 








c. BÀI TẬP 

28. Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn nó trên trục số 

a) (-3 ; 3) u(-1 ; 0); b)(-1 ; 3) u [0 ; 5]; 

c) (-00 ; 0) n (0 ; 1) ; d) (-2 ; 2] n [ 1 ; 3). 

29. Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn nó trên trục số 

a)(-3 ; 3)\(0 ; 5) ; b)(-5 ; 5)\(-3 ; 3); 

c) M \ [0 ; 1] ; d) (-2 ; 3) \ (-3 ; 3). 

30. Xác định tập hợp A n 6 , với 

a) A = [1 ; 5] ; 5 = (-3 ; 2) u (3 ; 7) ; 

b) A = (-5 ; 0) u (3 ; 5) ; B = (-1 ; 2) u (4,6). 

31. Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau 

a) [-3 ; 0] n (0 ; 5) = (0} I b) (-00 ; 2) u (2 ; +co) = (-00 ; +co) 

c) (-1 ; 3) n (2 ; 5) = (2 ; 3) ; d) (1 ; 2) u (2 ; 5) = (1 ; 5). 

32. Cho a, b, c, d là những số thực và a < b < c < d. Xác định các tập hợp số sau 

a) (a ; b) n (c ; d) ; b) ịa ; c] n [b ; d) ; 

c) (a ; d) \ (b ; c) ; d) (b ; d) \ {a ; c). 


§5.-SỐ GẦN ĐÚNG. SAI SỐ 

A. KIẾN THỨC CẨN NHÓ 

Cho a là số gần đúng của ã. 

1. A ữ = \ă - ứlđược gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a. 

2. Nếu A a < d thì d được gọi là độ chính xác của sô' gần đúng a và quy ưóc 
viết gọn là ã - a ± d. 

3. Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước. 
Cho sô' gần đúng a với độ chính xác d (tức là ã = a±d). Khi được yêu cầu 
quy tròn sô' a mà không nói rõ quy tròn đến hàng nào thì ta quy tròn a đến 
hàng cao nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó. 


16 



B. BÀI TẬP MÂU 


BÀI 1_ 

I Cho sô' ã =31 975 421 + 150. Hãy viết sô' quy tròn của số 37 975 421. 


Giải 

Vì độ chính xác đến hàng trăm nên ta quy tròn sô' 37 975 421 đến hàng 
nghìn. Vậy số quy tròn là 37 975 000. 

BÀI 2_ 

Biết số gần đúng a = 173,4592 có sai sô' tuyệt đối không vượt quá 0,01. 
Viết sô' quy tròn của a. 


Giải 


Vì sai sô' tuyệt đối không vượt quá 


nên sô quy tròn của a là 173,5. 


c. BÀI TẬP 

33. Cho biết 43 = 1,7320508... . Viết gần đúng 4 Ĩ theo quy tắc làm tròn đến 
hai, ba, bốn chữ sô' thập phân có ước lượng sai sô' tuyệt đối trong mỗi 
trường hợp. 

34. Theo thống kê, dân số Việt Nam nãm 2002 là 79 715 675 người. Giả sử sai 
số tuyệt đối của sô' liệu thống kê này nhỏ hon 10 000 người. Hãy viết sô' 
quy tròn của sô' trên. 

35. Độ cao của một ngọn núi là h = 1 372,5 m ± 0,1 m. Hãy viết sô' quy tròn của 
sô' 1 372,5. 

36. Thực hiện các phép u'nh sau trên máy tính bò túi. 

a) Vĩ3 X (0,12) 3 làm tròn kết quả đến 4 chữ sô' thập phân. 

b) 4 Ĩ '■ 4 Ĩ làm tròn kết quả đến 6 chữ số thập phân. 


2.BTĐS10(C) - A 


17 





BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I 


37. Cho A, B là hai tập hợp và mệnh đề p : "A là một tập hợp con của B 

a) Viết p dưới dạng một mệnh đề kéo theo. 

b) Lập mệnh để đảo của p. 

38. Dùng kí hiệu V và 3 để viết mệnh đề sau rồi lập mệnh đề phủ định và xét 
tính đúng sai của các mệnh đề đó. 

a) Mọi số thực cộng với số đối của nó đều bằng 0. 

b) Mọi số thực khác 0 nhân với nghịch đảo của nó đều bằng 1. 

c) Có một số thực bằng số đối của nó. 

39. Cho A, B là hai tập hợp, .V e A và JC Ể B. Xét xem trong các mệnh đề sau, 
mệnh đề nào đúng. 

a) X € A n B \ b)rẼAuỗ; 

c) .V e A\B ; d) X £ B\A. 

40. Cho A, B là hai tập hợp. Hãy xác định các tập hợp sau 

a) (A n B) u A ; b) (A u B) n, B ; 

c )(A\B)kjB- d )(A\B) n(B\A). 

41. Cho A, B là hai tập hợp khác rỗng phân biệt. Xét xem trong các mệnh đề 
sau, mệnh đề nào đúng. 

a ) A (Z B\A ■, b )AcAuB; 

c )AnB(zA^jB; d) A\ B d A. 

42. Cho a, b , c là những số thực và ứ <b < c. Hãy xác định các tập hợp sau 

a) (ơ ; b) n(b ; c) ; b) (a ; b) yj (b ; c) ; 

c) (a ■ c) \ (b ; c) ; d) (a ; b) \ (b ; c). 

43. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số 

a) (-00 ; 3] n (-2 ; +co) ; b) (-15 ; 7) u (-2 ; 14) ; 

c) (0 ; 12) \ [5 ; +oo) ; d) R\(-l ; 1). 

44. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số 
a)R\((0; l)u(2;3)); b) M \ ((3 ; 5) n (4 ; 6)) ; 

c) (-2 ; 7) \ [1 ; 3] ; d) ((-1 ; 2) u (3 ; 5))\(1 ; 4) 


18 


2.BTĐS10(C) - B 



45. Cho a, b, c, d là những số thực. Hãy so sánh a, b, c, d trong các trường 
hợp sau 

a) (a ■, b) <z (c ; d) ; b) [a ; b] c= (c ; d). 

46. Xác định các tập hợp sau 

a) (-3 ; 5] nz ; b) (1 ; 2) nZ ; 

c) (1 ; 2] n z ; d) [-3 ; 5] n N. 

LÒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 

1. a) Là một mệnh đề ; 

b) Là một mệnh để chứa biến ; 

c) Không là mệnh đề, không là mệnh đề chứa biến ; 

d) Là một mệnh để. 

2. a) Mệnh đề đúng. Phủ định là " \Ì3 + V 2 * Ị- — 7 =", mệnh đề này sai. 

V3 -y/2 

b) Mệnh đề sai, vì (V 2 - VĨ8) = 8. 

Phủ định là "Ụì - Vĩs) 2 <8", mệnh đề này đúng. 

c) Mệnh đề đúng, vì (V 3 + y/ĩĩ) = 27. 

Phủ định là "(V 3 + VĨ 2 ) là một số vô tỉ", mệnh đề này sai. 

d) Mệnh đề sai. 

o 

_ _ 4 . , 1X M ... , , s .V - 4 

Phủ định là "x = 2 không là nghiệm của phương trình ——— = 0", mệnh 

để này đúng. 

a) Với X = - \ ta được mệnh để -1 < 1 {đúng) ; 

Với X = 1 ta được mệnh đề 1 < -1 (sai). 

b) Với X = ^ ta được mệnh để ^ < 2 (đúng) ; 

Với x = 2 ta được mệnh đề 2 < ^ (sai). 

c) X = 0, X = 1. 
ở) X -ữ, X = 1. 

19 



4. a) p là mệnh để " 15 chia hết cho 3" ; p sai, p đúng, 
b) Q là mệnh đề " V 2 < 1 Q đúng, ộsai. 

5. a) "Nếu 2 < 3 thì -4 < -6". Mệnh đề sai. 
b) "Nếu 4 = 1 thì 3 = 0". Mệnh đề đúng. 

6 . a ) (P => Q) : "Nếu X là một số hữu tỉ thì -V 2 cũng là một sô hữu tỉ". Mệnh 
đề đúng. 

b) Mệnh đề đảo là "Nếu .V 2 là một số hữu tỉ thì X là một sỏ' hữu tỉ". 

c) Chẳng hạn, với X = V 2 mệnh đề này sai. 

7. a)(P => Q) "Nếu .V 2 = 1 thì.Y = 1". Mệnh đề đảo là "nếu X = 1 thì X 2 = 1". 

b) Mệnh đề đảo "Nếu X = 1 thì X 2 = 1" là đúng. 

c) Với X = - l thì mệnh để ( p => Q ) sai. 

8. a ) (P => Q) "Nếu X là một số nguyên thì X + 2 là một số nguyên". 

(Q => p ) : "Nếu .Y + 2 là một số' nguyên thì X là một sô' nguyên”. 

Cả hai mệnh đề này đều đúng vì tổng, hiệu của hai sô' nguyên là một 
sô' nguyên. 

9. a) (p => Q ) : "Nếu AB =AC thì tam giác ABC cân". Mệnh đề này đúng, 
b) Mệnh đề đảo là "Nếu tam giác ABC cân thì AB -AC". 

Nếu tam giác ABC cân mà có BA = BC * AB thì mệnh đề đảo sai. 

10 . a) "Nếu ABC là một tam giác đều thì AB = BC = CA ", cả hai mệnh đề 
đều đúng. 

b) "Nếu c > A thì AB > BC” . Cả hai mệnh đề đều đúng. 

c) "Nếu ABC là một tam giác vuông thì A = 90° ", 

Nếu tam giác ABC vuông tại B (hoặc C) thì mệnh đề đảo sai. 

11. a) Điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là AB = BC = CA. 

b) Điều kiện cần và đủ để AB > BC là c > A. 

c) Điều kiện đủ để tam giác ABC vuông là A = 90°. 

12. a) Tứ giác ABCD là một hình binh hành khi và chỉ khi AB II CD và 
AB =CD. 


20 



b) Tứ giác ABCD là một hình chữ nhật khi và chỉ khi nó là một hình bình 
hành và có một góc vuông. 

c) Tứ giác ABCD là một hình thoi khi và chỉ khi nó là một hình bình hành 
và có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

13. Mệnh đề đảo là "Nếu f(x) có một nghiệm bằng 1 thì a + b + c = 0". 

"Điều kiện cần và đủ để f(x) = ax 2 + bx + c có một nghiệm bằng 1 là 
a + b + c = 0". 

14. a) 3 n e Z: n'l n\ 

b )\/x e R : ^ + 0 = X ; 

c) ^ẽQ:i< - ; 

d) v« 6 N : n > -n. 

15. a) Bình phương cùa mọi số thực đều nhỏ hơn hoặc bằng 0 (mệnh đề sai). 

b) Có một số thực mà bình phương của nó nhỏ hơn hoặc bằng 0 (mệnh 
đề đúng). 

X 2 -1 w 

c) Với mọi số thực -X, --- = X + ỉ (mệnh đề sai) ; 

^ - 1 

X 2 — 1 

d) Có một số thực ;t, mà --- - X + \ (mệnh đề đúng) ; 

^ - 1 

e) Với mọi số thực X, X 1 + X + \ > Q (mệnh đề đúng) ; 
g) Có một số thực ;t, mà X 2 + X + 1 > 0 (mệnh đề đúng). 

16. a) 6 M : 1 Mệnh đề sai. 

b) 3i6K:jf.jf#l. Mệnh đề đúng. 

2 

c) 3n € 7L : n > n . Mệnh để đúng. 

17. a) Có ít nhất một hình vuông không phải là hình thoi. Mệnh đề sai. 
b) Mọi tam giác cân là tam giác đều. Mệnh đề sai. 

18. a) Sai ; b) Đúng ; c) Sai ; 

d) Sai ; e) Sai ; g) Đúng. 

21 



19. a) A = 


b) B = 


n{n + 1) 


2 

n - 


/! 6 N, ] < /ỉ < 5j ; 
tì e N, 2 < n < 6 Ị . 


20. a) /\ = {-16, -13, -10, -7, -4, -1,2, 5, 8}. 

b) B= {-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Ị. 

c) c= Ị-9,-8,-7,-6,-5,-4, 4,5,6,7,8,91- 


21 . a) A = { ơ, b }. Các tập hợp con của A là 

0 , {al, {b},/\. 

Vậy A có 4 tập con. 

b) A = { a, b, c }. Các tập hợp con của A là 
0, M, ịb), {cỊ, ịa,b), {ữ, cị, {b,c),A. 

Vậy A có 8 tập con. 

c) A = {a, b , c, í/Ị. Các tập hợp con của /\ là 

0, {aị, {£>}, {cỊ, ịd), {a, b\, {a, cị, {a, ả), {b, c}, ịb, d\, ịc, d\, 
ịa, b, c}, ịa, b, d), {a, c,d), {b, c,d),A. 

Vậy A có 16 tập con. 

22. Giả sử X là một phần tử tuỳ ý của B, X - 6/ + 4. Khi đó ta có thể viết 
.V = 3(2/ + 1) + 1 hay X = 3k+ l (với k = 2/ + 1). Suy ra X e A. 

Vậy X G B => X e A hay B d A. 


23. A=[ 1, 2, 3, 6,9, 18} ; 

B= {1,2, 3, 5,6, 10, 15,30} ; 

A r) B = {1,2, 3, 6} ; 

= {1,2, 3, 5,6, 9, 10, 15, 18,30} ; 
A\B= {9, 18} ; B\A = {5, 10, 15, 30). 

24 . AnB = {3(2 k - 1) I k e ZỊ. 





25. a) A n A = A ; 

c) A\A = 0 ; 
e) A u 0 = A ; 
h) 0 \/4 = 0. 

26. a) B c= /4 ; 

d) AczB; 


b) /4 u /4 = /4 ; 
d) A n 0 = 0 ; 
g) /4 \ 0 = /4 ; 

b)4cfi; 
e) /4 cfi; 


27. a) C r Q là tập các số vô tỉ. 


c)ficẨ; 
gM n 5 = 0. 


b) C n 2N là tập các số tự nhiên lẻ. 


28. a) (-3 ; 3) u (-1 ; 0) = (-3 ; 3) ; 


////////////z( -1-1-t- 

-3 0 


3 


b) (-1 ; 3) u [0 ; 5] = (-1 ; 5] ; 

c) (—co ; 0) n (0 ; 1) = 0 ; 


# //////////;{ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ]'///////////> 

-10 5 


d) (-2 ; 2] n [1 ; 3) = [1 ; 2]. 


29. a) (-3 ; 3) \ (0 ; 5) = (-3 ; 0] ; 


//////////////////////////;f - ]//////////////////////////■ 

1 2 

////////////////////////( - 1 - 1 - 3 ■ '////////////////;> ■ 

-3 0 


b) (-5 ; 5) \ (—3 ; 3) = (-5 ; -3] u [3 ; 5); MMMMÍ 


3 '/////////////;%[ - 1 - 

-3 3 5 


c)R\[0; 1 ] = (-00 ; 0) u (1 ; +oo) ; - Ỵmị -► 

0 I 

(j) (_2 ; 3) \ (_3 • 3) = 0 


30. a) An B = [1 ; 2) u (3 ; 5] ; b) An B = (-1 ; 0) u (4 ; 5). 

31. a) Sai; b) Sai ; c) Đúng ; d) Sai. 

32. a) (a ; b) n (c ; d) = 0 ; b) (a ; c] n [ố ; á) = [ỗ ; c] ; 

c ) (a ; d)\(b \ c) = (a ■, b] <J [c \ d) ; d ) (b \ d) \ (a ; c) - [c ; d). 

33. Nếu lấy s bằng 1,73 thì vì 1,73 < V 3 = 1,7320508... < 1,74 nên ta có 

|V3 -1,73| <|l, 73 -1,74| = 0,01. 

Vậy sai số tuyệt đối trong trường hợp này không vượt quá 0,01. 

Tương tự, nếu lấy V 3 bằng 1,732 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001. 
Nếu lấy V 3 băng 1,7321 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001. 

34. Dân sô' Việt Nam năm 2002 là 79 720 000 người. 


23 



35 . 1 373 m : 

36 . a) 0,0062; b) 0,646310. 

37 . a) p : V.v (.V e A => .V e B). 

b) Mệnh đề đảo là v.r (,v e B => .V e A) hay "B là một tập con của A". 

38 . a) V.v e R : -V + (-.r) = 0 (đúng). 

Phủ định là 3.V e R : .V + (-x) 0 (sai). 

b) v.r e R \ {0} : X.— = 1 (đúng). 

-V 

Phủ định là 3.V e R {0} : .V,— ^ 1 (sai). 

,v 

c) 3.V e R : .V = -.V (đúng). 

Phủ định là V.v e R : .V ± -X (sai). 


39 . b) ; c). 


40 . a) (A n B) u A = A ; 

b) (A u B) n B = B ; 

c ) (A\B) B = A B ] 

d) ( A\B ) n ( B\A ) = 0. 

41 . b) ; c) ; d). 


42 . a) 0 ; 

b) (a ; c)\{b} ; 

c) (a ; b] ; 

d) (a ; b). 

43 . a) (-2 ; 3] ; 

b)(-15 ; 14); 

c) (0 ; 5) ; 

d) (-00 ; -1] u [1 ; +oo). 

44 . a) (-00 ; 0] u [1 ; 2] u [3 ; +oo) ; 

b) (-00 ; 4] u [5 ; +oo) ; 

c) (-2; 1) u (3 ; 7) ; 

d)(-l ; 1] u [4 ; 5). 

45 . a )c<a<b<d\ 

b )c<a<b<d. 

46 . a) (-2, -1,0, 1,2, 3, 4, 5} ; 

b) 0 ; 

c) (2} ; 

d) (0, 1,2,3,4,5}. 


24 



e 


hương II. HAM SO BẠC NHAT VA BẠC HAI 


§1. HÀM SỐ 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Một hàm số có thể được cho bàng : a) Bảng ; b) Biểu đồ ; c) Công thức ; 
d) Đồ thị. 

Quy ước : Khi cho hàm số y = f(x) bằng công thức mà không chỉ rõ tập 
xác định của nó thì ta coi tập xác định D của hàm số là tập hợp tất cả các 
số thực X sao cho biểu thức f(x) có nghĩa. 

2 . Hàm sô' y = f(x) gọi là đồng biến (hay tăng) trên khoảng (a ; b) nếu 

V.Yi, a 2 e {a ; b) : A, < A 2 => f(xQ < f(x 2 ). 

3 . Hàm số y = f(x) gọi là nghịch biến (hay giảm) trên khoảng (a ; b) nếu 

V A,, A 2 e (a ; b) : A, < A 2 => f(Xị) > f(x 2 ). 

4. Xét chiều biến thiên của một hàm số là tìm các khoảng đồng biến và các 
khoảng nghịch biến của nó. Kết quả được tổng kết trong một bảng gọi là 
bảng biến thiên. 

5 . Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu 

Va e D thì -X e D và /(-a) = f(x). 

ĐỒ thị của hàm sô' chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng. 

6 . Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu 

Va e D thì -A e D và /(-a) = -/(a). 

ĐỒ thị của hàm sô' lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng. 


25 



BÀI 1_ 

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Phương Nam ta có bảng dưới đây 
về lãi suất tiền gửi tiết kiệm kiểu bậc thang với số tiền gửi từ 50 triệu 
VND trở lên được áp dụng từ 20-12-2005. 


Kì hạn (số tháng) 

3 

6 

12 

18 

24 

Lãi suất (% /tháng) 

0,715 

0,745 

0,785 

0,815 

0,825 


Coi lãi suất y là hàm số của kì hạn X ( kí hiệu y = /(x)). 

a) Hãy tìm tập xác định của hàm số này. 

b) Tìm các giá trị /(3) ; /(18). 

c) Hiểu thế nào về giá trị a.f{ 6), nếu sô' tiền gửi là a (a > 50 triệu) VND ? 

Giải 

a) TacóD = (3 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24}. 

b) /(3) =0,715 ; /(18) =0,815. 

c) Theo biểu lãi suất, nếu gửi vào quỹ tiết kiệm là a với kì hạn 6 tháng 
thì mỗi tháng sẽ có tiền lãi là a. 0,745% VND. 

BÀI 2_ 

Tìm tập xác định của các hàm sô' sau 

a) /(x) = . - ; b) = ~~T + ^3^5. 

4x + 3x - 7 X - 3 

Giải 

Hai hàm sô trên đều được cho bằng công thức. Theo quy ước ta có 

a ) f(x) là một phân thức nên mẫu thức 4x 2 + 3x -1 ^ 0, tức là 

7 

(x - l)(4x + 7) * 0 hay X * 1 và X * Vậy tập xác định của hàm số 
đã cho là D = R \ jl ; - 


26 




b) Hàm số chỉ xác định với những giá trị của X thoả mãn điều kiện 

íx * 3 

hay < 


\x * 3 
3jc - 5 > 0 


5 

X *T 


Do đó tập xác định của hàm số đã cho là 


D = 


; 3 


u (3 ; + co). 


BÀI 3_ 

Xét tính đồng biến và nghịch biến của các hàm sô' sau trên khoảng được 
chỉ ra. 

a) f(x) = -2x 2 - 7 trên khoảng (-4 ; 0) và trên khoảng (3 ; 10); 

b) f(x) = —trên khoảng (-CO ; 7) và trên khoảng (7 ; +co). 

Giải 

a) V Xị, x 2 e R và Xị ^ x 2 , ta có 

/ơ,) - f(x 2 ) = -2x 2 - 1 - (~2x 2 - 7) 

- 2.(x\ - xỊ ) 

= -2(x x - x 2 )(x x + x 2 ). (*) 

V Xị, x 2 e (-4 ; 0) và Xị < x 2 , ta có Xị - x 2 < 0 và X-Ị + x 2 < 0. 

Từ (*), suy ra f(x l ) - f(x 2 ) < 0 hay f(x x ) < f(x 2 ). 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (-4 ; 0). 

V x x , x 2 e (3 ; 10) và Xị < x 2 , ta có x x - x 2 < 0 và Xị + x 2 > 0. 

Từ (*), suy ra f(x x ) - f(x 2 ) > 0 hay f(x x ) > f(x 2 ). 

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (3 ; 10). 

b) V Jf|, x 2 e R \ {7} và Xị * x 2 , ta có 


f(x x )- f(x 2 ) 


x \ _ x 2 

x x -l x 2 -l 


l(x 2 - x x ) 
(x x -l)(x 2 -l)' 


(*) 


27 




Vx,,x 2 e (-00 ; 7) và X| < x 2 , từ (*) ta có /(X])-/(x 2 )> 0 hay 
/(.Vj) > f(x 2 ) (vì .v 2 - X| > 0. X| - 7 < 0 và x 2 - 7 < 0). 

Vậy hàm sô nghịch biến trên khoảng (-00 ; 7). 

Vj|,i 2 e (7 ; +oo) và X| < x 2 , từ (*) ta cũng có /(.V|) > f(x 2 ). 
Vậy hàm số cũng nghịch biến trên khoảng (7 : +oo). 


Xét tính chẩn lẻ của các hàm số sau 

2 o 

a) f(x) = 4ĩx + 3 ; b) f(x) = + - ; c) /(x) = X 3 - 1. 


Giải 


a) Dễ thấy tập xác định của hàm số làD = 


; + 00 


và 2 e D, 


nhưng -2 Ể D. Vậy hàm số đã cho không là hàm số chẩn cũng không là 
hàm số lẻ. 

b) Tập xác định của hàm số là D = ]R\{ 0}. Nếu X e D thì X * 0, do đó 
—-V * 0 và -X G D. Ngoài ra, V X * 0 , 


f(-x) = 


i-xỴ + 2 


X 2 + 2 


-X 


= -/(*). 


Vậy /(x) là hàm số lẻ. 

c) Ta có tập xác định D = R nên thoả mãn điều kiện X G D thì -X G D. 

Nhưng /(-1) = -2 * /(1) = 0 và /(-1) * -/(1). Vậy hàm số /(x) không 
là hàm số chẵn và cũng không là hàm số lẻ. 


c. BÀI TẬP 

1. Biểu đồ sau (h.3) biểu thị sản lượng vịt, gà và ngan lai qua 5 năm của một 
trang trại. Coi y = f(x ), y =g(x) và y =h(x) tương ứng là các hàm sô' biểu thị 
sự phụ thuộc số vịt, số gà và sô' ngan lai vào thời gian X. Qua biểu đồ, hãy 

a) Tìm tập xác định của mỗi hàm sô' đã nêu ; 

b) Tìm các giá trị /(2002), g(1999), h( 2000) và nêu ý nghĩa của chúng ; 

c) Tính hiệu h( 2002) - h{ 1999) và nêu ý nghĩa của nó. 


28 









5 . Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên các khoảng tương ứng 

a) y = -2.V + 3 trên M. 

b) V = .V 2 + 10.V + 9 trên (-5 ; + 00 ) ; 

c) y = trên (-3 ; -2) và (2 ; 3). 

6. Xét tính chẩn, lẻ của các hàm sô' 

a) y = -2 ; b) y = 3.V 2 - 1 ; 

_ „4 , To . ^ ,, _ + + 2 + 1 

c) y = -.V + 3.V - 2 ; d) y = —--- 

.V 

§2. HÀM sốy = ax + b 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Hàm số bậc nhất y = a.\ + b, {a ^ 0) 

Tập xác định D - R ; 

Bảng biến thiên 


Đồ thị là một đường thẳng không song song và không trùng với các trục 
toạ độ. 

Để vẽ đường thẳng y = ax + b chỉ cần xác định hai điểm khác nhau của nó. 

2 . Hàm số hằng y = b 
Tập xác định D - R ; 

Hàm số hằng là hàm sô' chẩn ; 

Đồ thị là một đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành và cắt trục 
tung tại điểm có toạ độ (0 ; b). 

3 . Hàm sô' y = UI 

Tập xác định D = R ; 

Hàm sốy = UI là hàm sô' chẵn ; 

Hàm sô' đồng biến trên khoảng (0 ; +00) và nghịch biến trên khoảng (-00 ; 0). 


a < 0 


.V 

—00 +00 

y 

+00 

-00 


a > 0 


■V 

—00 +00 

y 

+00 

-00 


30 





B. BÀI TẬP MẪU 


BÀI 1_ 

Viết phương trình dạng ỵ = ax + b của đường thẳng đi qua hai điểm 

M{~ 1 ; 3) và /V(l ; 2), vẽ đường thẳng đó. 








Giải 


a) Đường thảng trên hình 5 đi qua hai điểm /1(0 ; 3) và B (-2 ; 0). Vì 
phương trình của đường thẳng có dạng y = ax + b nên ta có 

[3 = b p = 3 

|o = -2a + b 0 \ a = ị. 

2 


Vậy đường thẳng có phương trình là V = ^-.v + 3. 
b) Tương tự, với hình 6, ta có 



Giải 


a) Ta thấy các điểm /1(0 ; 3) và b{^ ; thuộc đồ thị. Vậy đồ thị của hàm 


số là đường thẳng AB trên hình 7. 



Hình 7 


Hình 8 


Hình 9 


32 







b) Đồ thị của hàm số gồm hai nửa đường thẳng (h.8). 

Trong nửa khoảng (-00 ; 2] hàm số cho bởi công thức y = 1 nên có đồ thị là 
nửa đường thảng At. 

Trong khoảng (2 ; +oo) hàm số cho bởi công thức y = X + 2 nên có đồ thị 
là nửa đường thẳng Bs không kể điểm (2 ; 4). 

c) Hàm số V = -yỊĨ là hàm hằng, đồ thị được vẽ ở hình 9. 



b) Ta có 



Đồ thị hàm số đã cho được vẽ trên 
hình 11. 


Hình 10 



Hình 11 


3.B1ĐS10(C) - A 


33 





c. BÀI TẬP 


7. Vẽ đồ thị của các hàm số sau và xét tính chẵn lẻ của chúng 

2 4 

a) ;y = - + 2 ; b) ;y = --X - ỉ ; 

c) y = 3x ; d) ^ = 5 ; e) _y = yfĩ - 1. 

8. Vẽ đổ thị hàm số 

2x - 1 với X > 1 
> = 11 

~x + ỉ với X < 1. 

[2 

9. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y - 3x - 2 và đi 

qua điểm 

a) M(2 ; 3) ; b) N(-ĩ ; 2). 

10. Xác định các hệ số a và ử dể đồ thị của hàm số )' = ax + b đi qua các điểm sau 

a) a(|;- 2 ) và 5(0; 1); b) M(-l ; -2) và V(99 ; -2) ; 

c) P( 4 ; 2) và 2(1 ; ỉ). 

11 . Viết phương trình đường thẳng}' = ạx + b ứng với hình sau 
a) b) c) 



Hình 12 Hình 13 Hình 14 


34 


3.BTĐS10(C) - B 




12 . Cho hàm số V = |-„v - 3| 4 - \2x 4 - l| 4 - u 4 - l|. Xét xem điểm nào trong các 
điểm sau đây thuộc đồ thị của nó. 

a) A(-l ; 3) ; b) 5(0 ; 6) ; 

c)C(5;-2); d)D(l;10). 

13. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của mỗi hàm số 


a) y = \2x - 3| ; 
c) y = \-2x\ - 2x. 


b) y 


-X + 1 


§3. HÀM SỐ BẬC HAI 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Hàm số bậc hai ỵ - ax 2 4- bx 4- c, (a & 0) có tập xác định D = R. 

2. Đồ thị của hàm số bậc hai y = ax 2 + bx + c là một đường parabol có đỉnh 

là điểm lị -Ạ- ; —— 1, có trục đối xứng là đường thẳng X = 

V 2 a 4 a) 2 a 

Parabol này quay bề lõm lên trên nếu a > 0 (h. 15), xuống dưới nếu a < 0 

(h. 16). 




Hình 15 


a < 0 
Hình 16 


3. Để vẽ đường parabol y = ơx 2 4- bx 4 - c, (a ^ 0) ta thực hiện các bước sau 

Xác định toạ độ đỉnh /Ị- 7 r-;-r—1 ; 

! • \2a Aa) 


35 





Vẽ trục đối xứng d là đường thẳng .V = 

2 a 

Xác định giao điểm của parabol với các trục toạ độ (nếu có). Xác định 
thêm một số điểm thuộc đồ thị. Chẳng hạn, điểm đối xứng với giao điểm 
của đồ thị với trục tung qua trục đối xứng của parabol. 

Dựa vào kết quả trên, vẽ parabol. 

4. Bảng biến thiên 

a > 0 a < 0 


X 

b 

—00 — —— +00 

2 a 

y 

-A 

—00 —0 ° 


X 

b 

-00 — —— +00 

2 a 

y 

+00 -A +00 

4 a 


B. BÀI TẬP MẪU 


BÀI 1 _ 

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số 

a) V = -X 2 + 2x - 2 ; b) V = 2x 2 + 6x + 3. 


Giải 

a) Hàm số đã cho là hàm số bậc hai với ứ - -1 ; ò = 2 và c = -2. 

Ta có = 1 ; A = b 2 - 4 ac = -4 ; = -1. 

2 a 4 a 

Via < 0, ta có bảng biến thiên 


X 

-00 1 +00 

y 

—00 ' ~~ —00 


36 





Hàm số đồng biến trên khoảng (-00 ; 1) và 
nghịch biến trên khoảng (1 ; +oo). 

Parabol y = - X 2 + 2x - 2 có đỉnh là 
/(1 ; -1), trục đối xứng là đường thẳng 
d : X = 1 ; giao điểm của đồ thị với trục 
tung là điểm A (0 ; -2). Điểm đối xứng 
với A qua d là A'(2 ; -2) thuộc đồ thị. Đồ 
thị của hàm sô' được vẽ trên hình 17. 



Hình 17 


b) Đối với hàm số đã cho ta có = 

2 a 



_A_ _ _3 
4 a~ 2 


Vì a > 0, ta có bảng biến thiên 


X 

3 

— 00 —— + 00 

2 

y 

“h GO + GO 

~2 ^ 


Parabol y = 2x + 6x + 3 có trục đối 


xứng là đường thẳng d : x - ~ 2 ’ 


r 3 _ 3 n 
'2 ;_ 2 


; giao điểm với trục tung 


(0 ; 3) và các giao điểm với trục hoành là 


-3- y/3 


;0 


và 


-3 + ựĩ 


; 0 


Đồ thị 


của hàm sô' được vẽ trên hình 18. 



Hình 18 


37 


ro|oj 









BÀI 2 _ 

Xác định hàm số bậc hai y = 2x 2 + bx + c, biết rằng đồ thị của nó 

a) Có trục đối xứng là đường thẳng .r = 1 và cắt trục tung tại điểm (0 ; 4) ; 

b) Có đỉnh là /(-1 ; -2) ; 

c) Đi qua hai điểm A(0 ; -1) và B( 4 ; 0) ; 

d) Có hoành độ đỉnh là 2 và đi qua điểm M( 1 ; -2). 


Giải 

Để xác định hàm số ta phải xác định các hệ số ố và c từ các điều kiện 
đã cho. 

a) Ta có -Ạ- = 1<=>ố = -2(3 = -4;4 = 2.0 4- b. 0 4- c <=> c = 4. 

2 a 

, 2 

Hàm sô cần tìm là y = 2x - 4.X + 4. 

b) Ta có -ị- = -1 => ố = 2(3 = 4 ; -~ = ~2 

2(3 4(3 


do đó 


, 4ac - o 


4(3 


= - 2 . 


( 1 ) 


Thay (3 = 2 và b = 4 vào (1) ta được lã _ _2 <=>(7 = 0. 

8 

Hàm số cần tìm là y = 2x 2 + 4x. 

c) Vì parabol đi qua /1(0 ; -1) và 5(4 ; 0) nên ta có hệ phương trình 

[c = -1 


|-1 = 2.0 + b.o + c 
0 = 2.16 + 4.b + c 


c = -1 


<=> 


32 + 4.Ố + C = 0 


31 




‘-4 


Hàm số cần tìm là V = 2x l - - 1. 


d) Ta có = 2=> b = -8 ; parabol đi qua điểm 1, -2) nên 

—2 = 2.1 + b. 1 + c <=> — 2 = 2 — 8 + c=>c = 4. 


Hàm số cần tìm là y = 2jc - 8.r + 4. 


38 




a) Trên hình 19, ta thấy điểm 1(3 ; 4) là đỉnh của parabol và điểm (-1 ; 0) 
thuộc đồ thị. Ta có 


-|r 3 


4 (2) và 0 = a - b + c (3). 


Từ (1) suy ra b = -6 a. Thay biểu thức của b vào (2) ta được 


4 ơc - 36a 


= Aoc-9a = A (vì ứ * 0). 


Thay b = -6 a và c = 4 + 9a vào (3) ta được 


a + 6a + 4 + 9ứ = 0<=> a - 

4 

Từ đó b = -6 a = -^ vàc = 4 + 9a = 4- -^ = -^- 
2 4 4 

_ 1 .2 , 3 7 

vạy j = -j-v 2 +fv + ĩ . 

b) Trên hình 20, ta thấy đồ thị cắt trục tung tại điểm có toạ độ (0 ; 2) nên 
suy ra c = 2. Vì trục đối xứng của đồ thị là đường thẳng .V = 1 nên 

-y- = 1, ngoài ra vì đồ thị đi qua điểm M(3 ; 4) nên ta có 


39 





'c = 2 

'c = 2 

b = -2 a <=> < 

b = -2 a <=> < 

4 = 9a + 3b + c 

[4 = 9a - 6a + 2 


c = 2 

b = -2a <=> 
3a = 2 



2 2 4 

Vậy y = -.V - --V + 2. 

c) Theo hình 21, parabol có đỉnh /(2 ; 0) và đi qua điểm (0 ; 2). 

Vậy c = 2 ; = 2=> b - -4a ; 

2ứ 

A = 0 — 4ac => 16ứ — Sa = 0 => a = (vì a ^ 0) và b = —4 a = —2. 
Từ đó y = ]ịX 2 - 2x + 2. 


c. BÀI TẬP 

14. Xác định trục đối xứng, toạ độ đỉnh, các giao điểm với trục tung và trục 
hoành của parabol 

a) y = 2x 2 - X - 2 ; b) y = - 2x 2 - X + 2 ; 

c) y =-ịx 2 +2x-1; d) y = ịx 2 - 2x + 6. 

15. Lập bảng biến thiên và vẽ đổ thị của hàm số bậc hai 

a) y = 2x + 4x - 6 ; b) y = - 3x 2 - 6x + 4 ; 

c) y = ^x 2 + 2x + 1 ; d) y = - 2x 2 - 2. 

16. Xác định hàm số bậc hai y = ax 2 -4 X + c, biết rằng đồ thị của nó 

a) Đi qua hai điểm i4(l ; -2) và B(2 ; 3) ; 

b) Có đỉnh là /(-2 ; -1) ; 

c) Có hoành độ đỉnh là -3 và đi qua điểm P{-2 ; 1) ; 

d) Có trục đối xứng là đường thẳng .V = 2 và cắt trục hoành tại điểm /14(3 ; 0). 


40 



17 . Viết phương trình của parabol V = ax + bx + c ứng với mỗi đồ thị dưới đây. 



Hình 22 


Hình 23 


18 . Một chiếc ăng-ten chảo parabol có chiều cao h = 0,5 m và đường kính 
d = 4 m. ở mặt cắt qua trục ta được một parabol dạng y = ax' (h.24). Hãy 
xác định hệ số a. 


19 . Một chiếc cổng ninh parabol dạng y = 



tính chiều cao h của cổng (h.25). 


có chiều rộng d - 8 m. Hãy 



Hình 24 


Hình 25 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II 

2 

20 . Hai hàm số y = X + 4 và y = --i— có chung một tập xác định hay không ? 

■X I 

21 . Cho hàm sô' y = f(x) nghịch biến trên khoảng (a ; b), khi đó hàm số 
y — —f(x) có chiều biến thiên như thế nào trên khoảng (a ; b) ? 


41 





22. Tìm giao điểm của parabol y = 2x 2 + 3* - 2 với các đường thẳng 

a) y - 2x + 1 ; b) y = X - 4 ; c) y - -X - 4 

bằng cách giải phương trình và bằng đồ thị. 


Hướng dẫn. Để xác định hoành 'độ giao điểm của hai đồ thị có phương trình 
tương ứng là y = /00 và y = g(x) ta phải giải phương trình /00 = g(x). 

23. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = X 2 - 21*1 + 1 . 


24. Vẽ đồ thị của hàm số y = 




2 


LÒI GIẢI - HƯÓNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1. a) Tập xác định của cả ba hàm số y =/00, y = g(x) và y = h(x) là 
D= {1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 ; 2002}. 

b) /(2002)= 620000 (con) ; g(1999)= 380000 (con) ; /z(2000)= 100 000 
(con). Năm 2002 sản lượng của trang trại là 620 000 con vịt ; năm 1999 
sản lượng là 380 000 con gà ; năm 2000 trang trại có sản lượng là 100000 
con ngan lai. 

c) h{ 2002) - h( 1999) = 210 000 - 30 000 = 180 000 (con). Sản lượng ngan 
lai của trang trại năm 2002 tăng 180 000 con so với năm 1999. 


2. a) D = R ; 


b) D = K \ {-1 - Vó ; - 1 + Vó } vì X 2 + 2x - 5 = 0 <=> 


* = -1 - Vó 

* = -1 + Vó. 


c) Hàm số xác định với các giá trị của * thoả mãn 

4x + 1 > 0 và -2x + 1 > 0 hay * > -ị- và * < ị-- 

4 2 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D = ^ • 





d) Hàm số xác định với các giá trị của X thoả mãn 

jx + 9 > 0 ịx > -9 

Ị* 2 + 8* - 20 * 0 Ị* *-10 và * * 2. 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D = [-9 ; +oo) \ {2}. 

e) D = R\Ị-I;3Ị. 

3. /( 5)= -5 2 + 2.5 = -25 + 10 = -15 (vì 5 > 0) ; 

/(-2)= 2 -^~ 3 = \ (vì -2 < 0) ; /(0) = 3 ; /(2) = 0. 

4. g(-3)= y/-3.(-3) + 8 = TĨ7 (vì -3 < 2) ; g(2) = 3 ; g(l) = 75 ; g(9) = 4. 

5. a) V X] , x 2 e R ; ta có 

/(-*)) - /u 2 ) = ~ 2x i + 3 - (-2*2 + 3) = -2(xj - x 2 ). 

Ta thấy nếu Xị > x 2 thì -2(Xị - X 2 ) < 0, tức là 

/(-*!) - f(x 2 ) < 0 <=> /(x,) < f(x 2 ). 

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên R. 


b) V Xị , x 2 e R ; ta có 

f(*\) - f(x 2 ) = xị + 10xj + 9 - X 2 - 10x 2 - 9 
= (*1 - x 2 )(x ì + x 2 ) + 10(Xị - x 2 ) 

= (x, - x 2 )(x, + x 2 + 10). (*) 

V Xị, x 2 e (-5 ; +00 ) và Xị < x 2 ta có Xị - x 2 < 0 và Xị + x 2 + 10 > 0 vì 
> -5 ; x 2 > —5 => A', + x 2 > -10. 

Vậy từ(*) suy ra f(x x ) - f(x 2 ) < 0 <=>/(x ( ) < /(.v 2 ). 

Hàm số đồng biến trên khoảng (-5 ; +oo). 

c) V Xị, x 2 e (-3 ; -2) và < x 2 ta có Xị - x 2 < 0; Xị + 1 < -2 + 1 < 0 ; 
X 2 + 1 < -2 + 1 < 0 =>(*] + l)(x 2 + 1) > 0. Vậy 


f(x i) - f(x 2 )-- 




X, + 1 


Do đó hàm số đồng biến trên khoảng (-3 ; -2). 


43 



V „Y]. .\ 2 e (2 ; 3) và ,Y| < ,v 2 . tương tự ta cũng cóf(x x ) < f(x 2 ). 

Vậy hàm sỏ đồng biến trên khoảng (2 ; 3). 

6. a) Tập xác định D - M và V.Y (£ D có -V e D và f(-x) - -2 = f(x). 
Hàm số là hàm số chẵn. 

b) Tập xác định D - K ; V.v e D có —X e D và/(-x) = 3 (-x) 2 - 1 = 


= 3.V 2 - 1 = f(x). Vậy hàm sô' đã cho là hàm sô' chẩn. 


c) Tập xác định D = M, nhung /(1) = —1 + 3 — 2 = 0 còn /(-1) = —1 — 3 — 2 = — 6 


nên /(-1) * /(1) và /(-1) * -/(1). 

Vậy hàm sỏ' đã cho không là hàm sô' chẵn cũng không là hàm sô' lẻ. 

d) Tập xác định D = M \ {0} nên nếu X ^0 và A e D thì -X e D. Ngoài ra, 

-(—À') 4 + (—A') 2 +1 —X 4 + ,v 2 + 1 —X 4 + X 2 + 1 

f(-x)= - -7 - = - -7 - =-- - -f(x). 

-X -X X 

Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ. 

7. a) Đổ thị là hình 26. Hàm số không là hàm số chẩn, không là hàm số lẻ. 

b) Đồ thị là hình 27. Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ. 

c) Đồ thị là hình 28. Hàm số là hàm số lẻ. 



Hình 26 



Hình 27 


y, 

1 /y= 3.V 

3 

-7 

0 

/ . 

ì 

i X 


Hình 28 


d) Đồ thị là hình 29. Hàm số là hàm số chẩn. 

e) Đồ thị là hình 30. Hàm số là hàm số chẵn. 


Vi 

1 y> 



5 

v-s 

Vĩ-1 



Ví 

II 

r 1 1 

0 

A o 

7 


“ 4 ^ 


Hình 29 


Hình 30 




8 . 



Đồ thị hàm số được vẽ trên hình 31. Điểm (1 ; 1) thuộc đồ thị, điểm 
không thuộc đồ thị. 

9. Hướng dẩn. Các đường thảng đều có phương trình dạng V = ax + b. 
Các đường thẳng song song với nhau đều có cùng một hệ số a. Do đó các 
phương trình của các đường thẳng song song với đường thẳng V = 3jy - 2 

đều có hệ số <2 = 3. 

a) Phương trình cần tìm có dạng V - 3x + b. Vì đường thẳng đi qua điểm 
M(2 ; 3), nên ta có 3 = 3.2 + b <^> b = -3. 

Vậy phương trình của đường thẳng đó là V = 3.Y - 3. 

b) _y = 3x + 5. 



10. Hướng dẫn. Để xác định các hệ sô' <2 và 6 ta dựa vào toạ độ các điểm mà đồ 
thị đi qua, lập hệ phương trình có hai ẩn <2 và b. 


. í2 ^ v 2 

a) Vì đồ thị đi qua /41 — ; - 2J nên ta có phương trình ứ,— + b - -2. 


Tương tự, dựa vào toạ độ của B (0 ; 1) ta có 0 + b = 1. 
Vậy, ta có hệ phương trình 



[b = ì 


a 




9 

2 


[6 = 1 . 


b) <2 = 0 ; b = -2 ; 

^ 1,2 

c) 3 ; b= 3 


45 





11. a) Ta thấy đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm (0 ; 3) và (1 ; 0). Vậy, ta có 

3 = b ía = -3 

0 = a + b [ỉ> = 3. 

Đường thẳng có phương trình là y = -3x + 3. 

b) y = -4x ; c) y = X - 2. 

12. Hướng dẫn. Để xét xem một điểm với toạ độ cho trước có thuộc đồ thị của 
hàm số y = f(x) hay không ta chỉ cần tính giá trị của hàm số tại hoành độ 
của điểm đã cho. Nếu giá trị của hàm số tại đó bằng tung độ của điểm đang 
xét thì điểm đó thuộc đồ thị, còn nếu ngược lại thì điểm đang xét không 
thuộc đồ thị. 

a) Với điểm A(-l ; 3). Ta có 

|-(-l) - 3| + |2.(-1) + l| + |-1 + l| = 2 + 1 + 0 = 3, bằng tung độ của điểm A, 
do đó điểm A thuộc đồ thị. 

b) Điểm B không thuộc đồ thị ; 

c) Điểm c không thuộc đồ thị ; 

d) Điểm D không thuộc đồ thị. 

13. a) Ta có thể viết 

3 

2x - 3 với X > 

2 
3 

-2a' + 3 với X < ị- 
2 

Từ đó có bảng biến thiên và đồ thị của 
hàm sô' y = \2x - 3| (h.32) 


Hình 32 





46 




b) Bảng biến thiên và đồ thị của 

3 .. 

hàm sô y = -JX + 1 (h.33) 


X -00 

+00 


\ -1 

1 

Tỉ 

1 

-p+|k>j 

í 


0 

Ị * 

4 -V 


3 


V = -4x 


Hình 33 


c) Ta có thể viết y = 


-4x với X < 0 
0 với X > 0 


và đồ thị của hàm số y = \-2x\ - 2x o X 

được vẽ trên hình 34. Hình 34 

14. a) ở đãy a = 2 ; b = -1 ; c = -2. Ta có A = (-1) 2 - 4.2.(-2) = 17. 

. .. 4 . .2 1 . , / Ị 17^ 

Trục đối xứng là đường thắng X = ; đỉnh l ; giao với trục tung 

4 {4 V J 

tại điểm (0 ; -2). 

Để tìm giao điểm với trục hoành ta giải phương trình 

,2 v r _1±>/Ĩ7 

2x -,r-2 = 0o A'|, =--- 


2x -.r-2 = 0otp = 


Vậy các giao điểm với trục hoành là - —Ỵ— ; 0 và ỊT—• 

_ 1 ,4 ( 1 17^1 

b) Trục đối xứng X = --- ; đỉnh I -~T\- 0 ; giao với trục tung tại 

4 l 4 ° ) 

điểm (0 ; 2); giao với trục hoành tại các điểm Ị^~ * — -; 0 và ị^——Ị —- ; oj. 

c) Trục đối xứng X - 2 ; đỉnh 7(2 ; 1) ; giao với trục tung tại điểm (0 ; -1) ; 
giao với trục hoành tại các điểm (2 + \Í2 ; 0) và (2 - \Ỉ2 ; 0). 

d) Trục đối xứng X = 5 ; đỉnh 7(5 ; 1) ; giao với trục tung tại điểm (0 ; 6). 

Paraboí không cắt trục hoành I^A = 


47 





15. a) Hàm sỏ bậc hai đã cho có a - 2 ; b - 4 ; c = - 6 ; 

Vậy - \ ; A = b 2 - 4 ac = 64 ; -Ạ- - -8. 

2 a 4 a 

Vì a > 0 , ta có bảng biến thiên 



Hàm số nghịch biến trên khoảng (-00 ; -1) và đồng biến trên khoảng (-1 ; +00). 

Để vẽ đổ thị ta có trục đối xứng là đường i.hẳng A' = -1 ; đỉnh /(-1 Ị -8) ; 
giao với trục tung tại điểm (0 ; -6) ; giao với trục hoành tại các điểm (-3 ; 0) 
và (1 ; 0). 

Đổ thị của hàm số y = 2.V 2 + 4.V - 6 được vẽ trên hình 35 



Hình 35 Hình 36 


b) Bảng biến thiên 










Hàm sô' đồng biến trên khoảng (-00 ; -1) và nghịch biến trên khoảng 
(-1 ; + 00 ). 

Đỉnh parabol /(-1 ; 7). Đồ thị của hàm sô' y = -3x 2 - 6x + 4 được vẽ trên 
hình 36. 

c) Bảng biến thiên 



—00 —2 +00 

y 

+00 _■*- +00 


Hàm sô' nghịch biến trên khoảng (-00 ; -2) và đồng biến trên khoảng 
(-2 ; +00). 

Đỉnh parabol /(-2 ; -1). 



d) Bảng biến thiên 



-00 0 +00 

y 

-2 

-00 -00 


4 - BTĐS10 (C) - A 


49 









Hàm số đồng biến trên nửa khoảng (-00 ; 0] và nghịch biến trên nửa 
khoảng [0 ; +00 ) là hàm số chẵn. 

Đỉnh parabol /(0 ; -2) ; đồ thị đi qua điểm (1 ; -4) và điểm (-1 ; -4). 

Đồ thị hàm số y = -2x 2 - 2 được vẽ trên hình 38. 


16. Các hàm số bậc hai cần xác định đều có b = -4. 


ị-2 = a - 4 + c 

[a + c = 2 

ịa = 3 

1 <x> 

0 

[3 = 4a - 8 + c 

[4 a + c = 11 

[c = -1 


N IN 2 

Vậy hàm sô cân tìm là y = 3x - 4x - 1. 

b) y = -X 2 - 4x - 5 ; c) ỵ = -^ X 2 - 4x - ; d) y = X 2 - 4x + 3. 


17 . a) Dựa trên đồ thị (h.22) ta thấy parabol có đỉnh /(-3 ; 0) và đi qua điểm 

(0 ; -4). Như vậy c = -4 ; --^- = -3 c^> b - 6 a. Thay c = -4 và b = 6 a vào 

2 a 

biểu thức A = b 2 - 4ac = 0 => 36ứ 2 +16ứ = 0 => a - “ (vì a 0) 

. , _ 8 
và b = ■ 


Vậy phương trình của parabol là y = 


,v _ 4 2 8 5 

b) >* = 9 X + g x - 9 


8 _4. 

3 


18 . Hệ số ứ = -ị- 

o 


19 . Chiều cao của cổng h = 8 m. 

20 . Không. 

21. Hàm sốy = -f{x) đổng biến trên khoảng {a ; b). 


22 . a) Xét phương trình 2x 2 + 3x - 2 = 2x + 1 <=> 2x 2 + X - 3 = 0 <=> 




= 1 


x 2 


3 


2 ' 


Vậy parabol đã cho và đường thẳng y = 2x + 1 có hai giao điểm là (1 ; 3) 

và (4-2) 


50 


>lt)S10(C) - 1 



b) Xét phương trình 2x 2 + 3x-2=x-4 


oZv 2 + 2x + 2 = 0 

<=> X 2 + X + 1 = 0 . 

Phương trình (*) có biệt thức A = 1 - 4 = 
vô nghiệm. 

Vậy parabol đã cho và đường thẳng 
y - X - 4 không có giao điểm. 

c) Xét phương trình ^ 

2x + 3x-2 = -x-4<=> 2x +4x +2 = 0 

=> X 2 + 2x +1 = 0 => X = -1. Vậy 
parabol đã cho và đường thẳng 
y = -X - 4 tiếp xúc nhau tại điểm 

có toạ độ (-1 ; -3). 

Đồ thị được vẽ trẽn hình 39. 

23. Tập xác định của hàm số là D = R. Ngoài ra 


-3 < 0, do đó phương trình 



Hình 39 


f(-x) = ( -X ) 2 - 2ị-x\ + 1 = X 2 - 2ịx\ + 1 = f(x). Hàm số là hàm sô' chẵn. 

Đồ thị của nó nhận trục tung làm trục đối xứng. Để xét chiều biến thiên và 

vẽ đồ thị của nó chỉ cần xét chiểu biến thiên và vẽ đồ thị của nó trên nửa 

khoảng [0 ; +oo), rồi lấy đối xứng qua ^ y n 

\\ 

Oy. Với X > 0, có f(x) = X 2 - 2x + Ị. Ị 

Bảng biến thiên / 



Đồ thị của hàm sô' đã cho được vẽ ở 
hình 40. 


Hình 40 




24. Vì |/(*)| 


f(x), nếu f(x )>0 
-/(*),'nếu f{x )<0 


nên để vẽ đồ thị của hàm số y = ự(x)\ ta vẽ đồ thị của hàm số y = /00, sau 
đó giữ nguyên phần đồ thị ở phía trên trục hoành và lấy đối xứng phần đồ 
thị nằm phía dưới trục hoành qua trục hoành. 

Trong trường hợp này, ta vẽ đồ thị của hàm số y = jx --^x + 2, sau đó 

giữ nguyên phần đồ thị ứng với các nửa khoảng (-00 ; 1 ] và [3 ; +oo). Lấy 
đối xứng phần đồ thị ứng với khoảng (1 ; 3 ) qua trục hoành. 


Đồ thị của hàm số y = 




2 


được vẽ trên hình 41 (đường 


liền nét) 



52 





hương III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 


§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Phương trình ẩn X là một mệnh đề chứa biến dạng f(x) =g(x), trong đó 
f(x) và g(x) là các biểu thức củạ X. 

2. Điểu kiện xác đinh của phương trình (gọi tắt là điều kiện của phương trình) là 
những điều kiện của ẩn X để các biểu thức trong phương trình đều có nghĩa. 

3. Nếu f{x ồ ) = gU 0 ) thì Xq được gọi là nghiệm của phương trình f(x) = g(x). 

4. Giải một phương trình là tìm tập tất cả các nghiệm của nó. 

5. Hai phương trình f(x) = g(x) (1) và fị(x ) = gj(x) (2) được gọi là 
tương đương nếu chúng có tập nghiệm bằng nhau (có thể rỗng). 

Kí hiệu (1) o (2). 

6 . Nếu thực hiện các phép biến đổi sau đây trên một phương trình mà không 
làm thay đổi điều kiện xác định của nó thì ta được một phương trình mới 
tương đương. 

a) Cộng hay trừ hai vế với cùng một số hay cùng một biểu thức. 

b) Nhân hoặc chia hai vế với cùng một số khác 0 hoặc với cùng một biểu 
thức luôn có giá trị khác 0. 

7. Nếu mỗi nghiệm của phương trình (1) cũng là nghiệm của phương trình (2) 
thì ta nói phương trình (2) là phương trình hệ quả của phương trình (1). 

Kí hiệu (1) => (2). 

Chẳng hạn, với sô' nguyên dương n tuỳ ý ta có 

/(*)= SU) =* [/(*)]" =[$(*)]". 

8 . Phương trình hệ quả có thể có nghiệm ngoại lai, không phải là nghiệm của 
phương trình ban đầu. Muốn loại nghiệm ngoại lai ta phải thử lại vào 
phương trình ban đầu. 


53 



9. Ngoài các phương trình một ẩn còn có các phương trình nhiều ẩn. Nghiệm 
của một phương trình hai ẩn X, y là một cặp số thực (x 0 ; y 0 ) thoả mãn 
phương trình đó, còn nghiệm của một phương trình ba ẩn X, y, z là một bộ ba 
sô' thực (x 0 ; y 0 ; z 0 ) thoả mãn phương trình đó. 

10. Trong một phương trình (một hoặc nhiều ẩn), ngoài các chữ đóng vai trò ẩn 
số còn có thể có các chữ khác được xem như những hằng số và được gọi là 
tham số. 

Giải và biện luận phương trình chứa tham số là xét xem khi nào phương 
trình đó vô nghiệm, khi nào có nghiệm tuỳ theo các giá trị của tham số và 
tìm các nghiệm đó. 


B. BÀI TẬP MẪU 

BÀI 1_ 

Tìm điều kiện của các phương trình 

a) = y/3 - X ; b) J = 4 = Vl - X . 

X 2 -4 Vx-2 


Giải 

a) Biểu thức ở vế trái có nghĩa khi X * 2 và X * -2. Biểu thức ở vế phải có 
nghĩa khi X < 3. 

Điều kiện của phương trình là 

x<3,x^2vàx?i -2. 

b) Biểu thức ở vế trái có nghĩa khi X > 2, còn vế phải có nghĩa khi X < 1 . 
Điều kiện của phương trình là X < 1 và X > 2. 

Ta thấy không có giá trị nào của X thoả mãn cả hai điều kiện này. 

Chú ý. Khi không có giá trị nào của X thoả mãn điểu kiện của phương trình 
thì phương trình đã cho vô nghiệm. 

BÀI 2_ 

Chứng tỏ các phương trình sau vô nghiệm 

a) = * = yjx - 3 ; b) Vx - 4 - X = 3 + yj4 - X. 

v-x + 2 


54 



Giải 


a) Điều kiện của phương trình là X < 2 và X > 3. Không có giá trị nào của X 
thoả mãn điều kiện này. Vậy phương trình vô nghiệm. 

b) Điểu kiện của phương trình là X > 4 và X < 4, tức là X = 4. Giá trị này 
không thoả mãn phương trình đã cho (vế trái bằng -4, vế phải bằng 3). 

Vậy phương trình vô nghiệm. 

BÀI 3_ 

Cho phương trình 

(x + l) 2 = 0 (1) 

và phương trình chứa tham số a 

ax 2 - (2 a + l)x + a = 0. (2) 

Tìm giá trị của a sao cho phương trình (1) tương đương với phương 
trình (2). 

Giải 

Điều kiện cẩn. Giả sử các phương trình (1) và (2) tương đương. Thế thì, 
nghiệm X = -1 của phương trình (1) cũng phải là nghiệm của phương 
trình (2). Vậy 


a.{- 1) 2 - (2 a + l).(-l) + <3 = 0 hay a = -~ 


1 


Điều kiện đủ. Nếu a - -'4 thì 

4 

1,1 1 

® -4-ĩ=° 


<=> X + 2x + 1 = 0 
\2 


«(x + ir =0 »(1). 

Phương trình (1) và (2) tương đương. 

Kết luận. Phương trình (1) và (2) tương đương khi và chỉ khi a = 


Ị_ 

4' 


55 



BÀI 4_ 

Giải các phương trình 

a) \lx + 1 + X = 3 + ylx + 1 ; b) ylx - 5 - X = 2 + Va: - 5 . 

Giải 

a) Điều kiện của phương trình là > -1. Ta có 

yjx + 1 + JC- = 3 + Va: + 1 
o a: = 3 + yjx + 1 - Va: + 1 
=> A = 3. 

Giá trị JC = 3 thoả mãn điều kiện JC > —1 và nghiệm đúng phương trình. 

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là X = 3. 

b) Điều kiện của phương trình là X > 5. Ta có 

Va: - 5 - X = 2 + Va: - 5 
o -X = 2 + Va: - 5 - Va: - 5 
X = -2. 

Giá trị X =-2 không thoả mãn điều kiện X > 5. 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 


BÀI 5- 

Giải các phương trình 

. 2x + 1 X + 2 2x 2 8 

a ) I = 7 ; b) ,—= = ■——- • 

Va: - 3 Va: - 3 Va: + 1 Va: + 1 


Giải 

a) Điều kiện của phương trình là .V > 3. 

Với điều kiện đó, ta có 

2x + 1 X + 2 2x + \ r —õ a: + 2 /— - 

== = r—T ^ /—4 -Va- - 3 = 7 ~T ~'vA: - 3 
JC — 3 Va: - 3 Va: - 3 Va:- 3 


=>2jc+1=jc + 2=>jc=1. 


56 



Giá trị X = 1 không thoả mãn điều kiện X > 3 nên bị loại. 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 

b) Điểu kiện của phương trình là .V > -1. Với điều kiện đó, ta có 



=> 2x 2 = 8=>x 2 = 4=>x = 2 hoặc X = -2. 

Giá trị X = -2 không thoả mãn điều kiện của phương trình nên bị loại. Giá 
trị X = 2 thoả mãn điều kiện và nghiệm đúng phương trìrrh. 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X - 2. 



57 



4 . Giải các phương trình 


N 3.V 2 + 1 4 

a) = ; 


b) 


X 2 + 3x + 4 
ylx + 4 


= %/.r + 4 


5. 


c) 3 ' v ^ LJl = y/3x - 2 ; d) 2.t + 3 + -Ị- = 

Xác định w? để mỗi cặp phương trình sau tương đương 

a) 3.V -2 = 0 và (m + 3).t - m + 4 = 0; 

b) .V + 2 = 0 và m(x 2 + 3x + 2) + m 2 x + 2 = 0. 


X 2 + 3 

X - r 


§2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỂ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, 
BẬC HAI 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Giải và biện luận phương trình 

ax + b = 0. (1) 


Hệ số 

Kết luận 

<2*0 

Phương trình (1) có nghiệm duy nhất X = - — - 

<2 = 0 

Ồ* 0 

Phương trình (1) vô nghiệm. 

b = 0 

Phương trình (1) nghiệm đúng với mọi X. 


Khi ứ^O phương trình (1) được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. 


58 




(2) 


2. Giải và biện luận phương trình bậc hai 

ax 2 + bx + c = 0 , (<2 * 0). 


Biệt thức A = b 2 - 4ac 

Kết luận 

A > 0 

Phương trình (2) có hai nghiệm 

—b + VÃ 

X '- 2= 2 a ■ 

A = 0 

Phương trình (2) có nghiệm kép X = ~ 2 ~- 

A < 0 

Phương trình (2) vô nghiệm. 


3. ĐịnhlíVi-ét 

V , . b c 

Nếu phương trình (2) có hai nghiệm Xị, x 2 thì X] + x 2 =-—, XịX 2 = —• 

Ngược lại, nếu hai số u và V có tổng u + V = 5 và tích uv = p thì u và V là 

■>1 Vf2r> 

các nghiệm của phương trình X - Sx + p = 0. 

4. Phương trình trùng phương ax 4 + bx 2 + c = 0, (a * 0) có thể đưa về phương 
trình bậc hai băng cách đặt t = X , (t > 0). 

5. Có thể khử dấu giá trị tuyệt đối trong phương trình chứa ẩn trong dấu giá 
trị tuyệt đối nhờ sử dụng định nghĩa 

, . ịa nếu a > 0 
\a\ = < 

[-ứ nếu a< 0. 

Đặc biệt, đối với phương trình |/(x)| = |g(x)|, ta có 


\f(x)\ = |s(*)| <=> [/(^)] 2 = [^(^)] 2 


6 . 


hoặc 


|/(*)| = |«(jf)| 


f{x) = g{x) 
f(x) = -g(x). 


Khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu cân thức bậc hai ta thường bình 
phương hai vế để khử dấu căn thức và đưa tới một phương trình hệ quả. 


59 




B. BÀI TẬP MẪU 


Giải và biện luận các phương trình sau theo tham sô' 772 

a) m 2 (x + 1) - 1 = (2 - m)x ; 

u , (2/72 -\)x + 2 . 

b ) - ~ ó - =m +ì. 

X - 2 


a) m l (x + 1) - 1 = (2 - m)x 

2 2 

<=> (/72 + 772 - 2)x =1-/72 

<=> (m — 1 )(/72 + 2)x = -(m - 1 )(m + 1). 

Nếu /72 * 1 và /72 * -2 thì phương trình có nghiệm duy nhất X = — 2 • 

Nếu /72 = 1 thì mọi số thực X đều là nghiệm của phương trình. 

Nếu /72 = -2 thì phương trình vô nghiệm. 

b) Điều kiện của phương trình là X * 2. Khi đó ta có 

(2/1) — 1) r 4- 9 

--— ^ - =/72 + 1 ^(2/72- 1)x + 2 = (/72 + l)U-2) 

=> (/72 - 2)x = —2(/72 + 2). (3) 

Với /72 * 2 phương trình (3) có nghiệm duy nhất X = m + 2) . 

■ /72 - 2 

Nghiệm này thoả mãn điều kiện củá phương trình đã cho khi và chỉ khi 

-2{m + 2 ) 

*2 

/72-2 

hay -2/72 - 4 * 2/72 - 4 <=> /72 * 0. 

Với m = 2 phương trình (3) trở thành 0..X = -8, phương trình này 
vô nghiệm, do đó phương trình đã cho vồ nghiệm. 

Kết luận. Khi /72 = 2 hoặc /72 = 0 phương trình vô nghiệm. 

Khi /72 * 2 và /72 * 0 phương trình có nghiệm duy nhất là X = L^). 


60 



BÀI 2_-_ 

Cho phương trình bậc hai 

.V 2 + ( 2m - 3).v + m 2 - 2m = 0. 

a) Xác định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt ; 

b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm và tích của chúng 
bằng 8 ? Tìm các nghiệm trong trường hợp đó. 


Giải 

a) Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi biệt thức A > 0. Ta có 
A = ( 2 m - 3) 2 - 4(m 2 - 2m) = - 4m + 9. 

9 

A > 0 <=> - 4 m + 9 > 0 <=> m < -Ạ ■ 


Vậy khi t)i < -Ị phương trình có hai nghiệm phân biệt. 


b) Phương trình có hai nghiệm khi m < -Ị- Theo định lí Vi-ét ta có 


m 2 - 2m = 8 <=> m 2 - 2m - 8 = 0 <=> 


m - -2 
m - 4. 


Với m = 4 > -Ị phương trình vô nghiệm. 

Với m - -2 phương trình trớ thành .V - 7.V + 8 = 0 và có hai nghiệm 
7 ± yíĩĩ 

- v l,2- 2 

Vậy với m = -2 phương trình đã cho có hai nghiệm và tích của chúng bằng 8. 
Hai nghiệm đó là „v 12 = ——— • 

BÀI 3_ 


VI 2 2 

Cho phương trình mx + (m -3)x + m = 0. 

a) Xác định m để phương trình có nghiệm kép và tìm nghiệm kép đó. 

b) VỚI giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm „Yị, ,v 2 thoả mãn 

-V, + -V, = ? 


61 





Giải 


a) Phương trình có nghiệm kép khi m * 0 và À = 0. Ta có 
À = ( m 2 - 3) 2 - Am 2 = m 4 - Ì0m 2 + 9. 

Phương trình trùng phương m - 10/77 2 + 9 = 0 có bốn nghiệm m = ±ỉ 
và m = ±3. 


Với m = ỉ hoặc m = -3 phương trình đã cho có nghiệm kép A = 1. 
Với m = -1 hoặc m = 3 phương trình đã cho có nghiệm kép A = -1. 
b) Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là 
m ^ 0 và A = m 4 - 10m 2 + 9 > 0. 

Theo định lí Vi-ét ta có 


b 


X\ + *2 = - 



3 - m 2 


Theo đề bài ta phải có 


3 - m z 


m 


13 

4 


<=> Am 1 + 13m -12 = 0 





Với m = -4 thì À = 105 ; 

Với m = -7 thì À = —— • 

4 256 


Cả hai giá trị tìm được của m đều thoả mãn điều kiện À > 0. 

3 , 13 

Vậy khi m = -4 hoặc m = -4- thì tống hai nghiệm của phương trình là -ị- 

BÀI 4_ 

Giải các phương trình sau 

a) |2a' - 3| = X - 5 ; b) |2x + 5| = |3x - 2\ ; 

c) = \x - 3| ; d) |4 a- + l| = A 2 + 2x - 4. 


62 



Giải 


a) Cách 1. Khi X > ta có \2x - 3| = 2x - 3. 

Lúc đó phương trình trở thành 2x - 3 = X - 5, suy ra X = -2. 

Giá trị X = -2 không thoả mãn điều kiện x - 2 nên bị loại- 

3 

Khi x K 2 ta oó |2x - 3| = -2x + 3. 

8 

Lúc đó phương trình trở thành -2x + 3 = X - 5, suy ra X = 

8 3 

Giá trị X = J không thoả mãn điểu kiện x < 2 nôn bị loại. 

Kết luận. Phương trình đã cho vô nghiệm. 

Cách 2. Bình phương hai vế phương trình đã cho ta được phương trình 
hệ quả. Ta có 

|2x - 3| = X - 5 => (2x - 3) 2 = (x - 5) 2 

o 4x 2 - 12x + 9 = X 2 - l Ox + 25 
<=> 3x 2 - 2x - 16 = 0. 

8 

Phương trình cuối có hai nghiệm X[ = -2, x 2 = 

Thử lại, ta thấy cả hai giá trị Xị = -2, x 2 = ^ đều không phải là nghiệm của 

phương trình đã cho nên bị loại. 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 

b) Bình phương hai vế phương trình đã cho ta được phương trình tương đương 

|2x + 5| = |3x - 2| <=> (2x + 5) 2 = (3x - 2) 2 

<=> 4x 2 + 20x + 25 = 9x 2 - 12x + 4 
5x 2 - 32x - 21 =0. 


63 



Phương trình cuối có hai nghiệm Xị = 7, x 2 = -~ 

3 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm Xị = 7 và x 2 = -~ 

c) Điều kiện của phương trình là X * -2. 

Ta chia khoảng để khử dấu giá trị tuyệt đối. 

Với X > 3 thì |jc - 3| = X - 3 và |3x - l| = 3x - 1. 

Với điều kiện đó phương trình đã cho trở thành 

3 * - 1 


X + 2 


- = x- 3. 


Ta có 


(1) <=> 3x - 1 = X - X - 

o X 2 - 4x - 5 - 0 


<=> X| 


T, x 2 = 5. 


Vì X > 3 nên chỉ có x 2 = 5 là nghiệm của phương trình. 

Với ^ < X < 3 thì |x - 3| = -X + 3 và |3x - l| = 3x - 1. 

Khi đó phương trình đã cho trở thành 
3x - 1 


X + 2 


- -X + 3. 


Ta có 


( 1 ) 


( 2 ) 


(2) <=> 3x - 1 = -X + X + 6 

<=> X 2 + 2x - 7 = 0 

<=> x 3 - -1 + 2V2, x 4 = -1 -2V2. 

Vì ^ < X < 3 nên chỉ có giá trị x 3 = -1 + 2 V 2 là nghiệm của 
phương trình. 

Với X < ^ thì |x - 3| = -X + 3 và |3x - l| = -3x + 1. 

Khi đó phương trình đã cho trở thành 


-3x + 1 
X + 2 


= -X + 3. 


(3) 


64 



-.V + X + 6 


Ta có (3) <=> -3.V + 1 = - 

<=> .V 2 - 4.V -5 = 0 <=> A's = -1 , -Vg = 5. 

Vì .V < - nên chỉ có giá trị ,v s = -1 là nghiệm của phương trình. 

3 

Kết luận. Phương trình đã cho có ba nghiệm ,v = 5. -V = 2 V 2 - 1. ,\ = -1. 

d) Với .V > thì |4 a + l| = 4.V + 1. Khi đó phương trình đã cho trở thành 
4 

4.V + 1 = .V 2 + 2.V - 4. (*) 

Ta có (*) <=> A -2 - 2_í - 5 = 0 

<=> A' I =1 + Vô , A-) = 1 — Vó . 

Vì ,v > nên chỉ có A| =1 + Vó là nghiệm của phương trình. 

VỚI A < thì |4 a' + l| = -4.V - 1. Khi đó phương trình đã cho trở thành 

-4x - 1 = A' 2 + 2.V - 4. (**) 

Ta có (**) Cí> A 2 + 6 .V - 3 = 0 

Cí> A'3 = -3 + 2 V 3 , A'4 = — 3 - 2 V 3 . 

Vì ,v < nên chỉ có giá trị ,v 4 =-3 - 2 V 3 là nghiệm của 

phương trình. 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm .V = 1 + Vó và A' =-3 - 2 V 3 . 

BÀI 5_ 

Giái các phương trình sau 

a) V4.V - 9 = 2.V - 5 : b) V.v 2 - 7.V + 10 = 3.V - 1. 


BTĐSIO(C) - A 


65 



Giải 


a) Điều kiện của phương trình là X > -ị- Ta có. 

V4x -9 = 2 jt-5=>4jc- 9 = (2x - 5) 2 

4x - 9 = 4x 2 - 20x + 25 
=> 2(2x 2 - 12x + 17) = 0. 


Phương trình cuối có hai nghiệm Xj = 

6-V2 


6 + 4Ĩ 6 - V2 
2 ’ * 2 - 2 


Giá trị x 2 


không thoả mãn điều kiện của phương trình nên bị loại. 


Thay Xị = 6 vào phương trình ban đầu ta thấy giá trị của hai vế bằng nhau. 


Vậy nghiệm của phương trình đã cho là X = 


6 +V2 


b) Điều kiện của phương trình là X 2 - 7x + 10 > 0. 

Ta có 

Vx 2 -7x + 10 = 3x - 1 X 2 - 7x + 10 = (3x - l) 2 


X 2 - 7x + 10 = 9x 2 - 6x + 1 


8x + X - 9 = 0. 


Phương trình cuối có hai nghiệm Xị = 1, x 2 = - 


8 


9 _ 

Cả hai giá trị 1 và --- đều thoả mãn điểu kiện của phương trình đã cho. 

o 

Thử lại ta thấy phương trình đã cho chỉ có một nghiệm X = 1. 

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là X = 1. 

BÀI 6_ 


Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m 
a) |4x - 3m| = 2x + m ; b) |3x - m\- |2x + m + l| ; 

{m + 3)x + 2(3 m + 1) 


c) 


X + 1 


= (2 m - l)x + 2. 


66 


5.BTĐS10(C) - B 



Giải 


a) Ta xét hai trường hợp 

3/77 

Với X > -^j— phương trình đã cho trở thành 

4x - 3m = 2x + m <=> 2x = 4m <=> X = 2m. 

Ta có 2 m > <=> m > 0. 

4 

Vậy với m > 0 thì phương trình có nghiệm X - 2 m. 

3 m 

Với X < -Ỵ- phương trình đã cho trở thành 

. - - . - m 

-4x + 3 m = 2x + m <=> = 2 m <=> X = — • 

„ „, m 3m 3m m 5m 

Ta có -r- < -7- <=> —7- - -7- > 0 o 777 > 0 <=> m > 0. 

3 4 4 3 12 


Vậy với m > 0 phương trình có nghiệm X = 


m 

T' 


/cếr /wậ/ 2 . Với m > 0 phương trình có nghiệm X = 2 m và X = -y ■ 

Với m = 0 phương trình có nghiệm X = 0. 

Với m < 0 phương trình vô nghiệm. 


b) Ta có 


|3x - m = |2x + m + l| 


3x-m = 2x + m + l 
3 X - m - -2x - m - 1. 


(1) 

( 2 ) 


Ta thấy 

(1) <=> X = 2 m + 1, 

(2) <=> 5x = -1 <=> X = 


Hai nghiệm này trùng nhau khi 2m + 1 = 


Ị_ 

5 


<=> 2m - --ỷ <=> m = - 


67 





3 

Kếi' luận. Với m* -ị phương trình có hai nghiệm phân biệt 

1 


-V = 2m + 1 và .V = - 


5 ■ 


3 , 1 

Với /77 = -ị phương trình có nghiệm kép X- --V 

Ghi chú. Vì hai vế của phương trình là những biểu thức không âm nên ta 
cũng có thể bình phương hai vế để được một phương trình tương đương. 

c) Điều kiện của phương trình là .V * -1. Khi đó ta có 

(/77 + 3)x + 2(3 m + 1) 


.V + 1 


= (2/77 - 1).Y + 2 


<=> (/77 + 3).v + 2(3w + 1) = [(2/77 - 1).Y + 2](x + 1) 

<=> (/77 + 3)jr + 2(3/77 + 1) = (2/77 - 1 ).Y 2 + (2/77 + l)jr +2 

<=> (2/77 - l).r 2 + (/77 - 2).v - 6/77 = 0. (*) 

Với 777 = \ị phương trình (*) trở thành 


— -V - 3 = 0 <=> .r = -2. 

Giá trị X = -2 thoả mãn điều kiện của phương trình đã cho. 

Với /77 & — phương trình (*) là một phương trình bậc hai có biệt thức 

A = (/77 - 2) 2 + 24/77(2777 - 1) 

= 49/77 2 - 28/77 + 4 
= (7t/7 - 2) 2 > 0. 

Khi 777 ^ ỹ phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt 


2 - m ± (7/77 - 2) 

' r '- 2 = 2(2/77 - 1) 


68 



Ta đặt AI = 


3 /72 


2 m - 1 


, x 2 = -2. 


w , 3 ỈTÌ _ 1 

Giá trị — 5 Ế -1 khi và chỉ khi 3 /22 ^ -2m + 1 hay /77 ^ -jr- 

2 /72 - 1 5 


Khi m = y phương trình (*) có nghiệm kép X = -2. 
Kết luận 

Khi m = -^ hoặc m = ^ phương trinh có một nghiệm A' = -2. 


Khi w = y phương trình có nghiệm kép A' = -2. 

• ... 1 1 2 

Khi m * ^ , m ^ J- và /72 — phương trình có hai nghiệm phân biệt 


5 

3 m 


X, = 


2 m - 1 


và A, = -2. 


c. BÀI TẬP 


6. Giải và biện luận theo tham số m các phương trình sau 


2 

a) /7i(w - 6 )a + /72 = - 8 a + m - 2 ; 


(/72 - 2)a + 3 
b) x7ì 


= 2/72 - 1 ; 


c) 


(2/72 + 1)a - /72 

- --7 -= X + ni ; 

A - 1 


d) (3, "; 2) ^~ 5 = -3 

X - m 


7. Cho phương trình 

(/72 + 2)a 2 + (2/72 + 1 )a + 2 - 0. 

a) Xác định /72 để phương trình có hai nghiệm trái dấu và tổng hai nghiệm 
bằng -3. 

b) Với giá trị nào của /72 thì phương trình có nghiệm kép ? Tim nghiệm 
kép đó. 


69 



8. Cho phương trình 

9x 2 + 2{m 2 - 1)jc + 1 = 0. 

a) Chứng tỏ rằng với m > 2 phương trình có hai nghiệm phân biệt âm. 

b) Xác định m để phương trình có hai nghiệm Jtj, x 2 mà JCJ + x 2 = -4. 

9. Giải các phương trình 

a) |.Y - 3| = \2x - l| ; b) |3x + 2| = X + 1 ; 

c) — ~ ^1 = \x - 2| ; d) |3 jc - 5| = 2x 2 + X - 3. 

10 . Giải các phương trình 

a) yj3x - 4 = X - 3 ; b) V-Y 2 - 2x + 3 = 2x - 1 ; 

c) v/ 2x 2 + 3x + 1 = X + 2 ; d) V 3x 2 - 4x - 4 = y/ĩx + 5 . 

11. Giải và biện luận theo tham số m các phương trình sau 

a) |3 jc + 2m\ - X - m\ b) |2 jc + m\ = |jc - 2 m + 2| ; 

c) mx 2 + (2 m -l)jc + m- 2 = 0; d) - m - ỉ. 

2x - 1 


§3. PHƯƠNG TRÌNH 

VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU Ẩn 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỐ 

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn X, ỵ có dạng 

ax + by = c, 

trong đó a , b, c là các số thực đã cho và ơ, b không đồng thời bằng 0. 


70 



2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn X, y có dạng 


ỊữịX + b x y = c, 

\a 2 x + b 2 y = c 2 , 

trong đó cả hai phương trình đều là phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Có hai cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn quen thuộc. 

a) Phương pháp thế. Từ một phương trình của hệ biểu thị một ẩn qua ẩn kia 
rồi thay vào phương trình còn lại. 

b) Phương pháp cộng. Biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương 
trình là hai số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại. 

3. Dạng tam giác của hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn là 


hoặc 


ữịX + b { y + cạ = dị 
ị b 2 y + C 2 Z = d 2 
C 3 Z = d 2 

a x x = dy 

■ a 2 x + b 2 y = d 2 

a 2 x + b 2 y + C 3 Z = í/ 3 . 


( 1 ) 


( 2 ) 


Cách giải. Từ phương trình cuối của hệ (1) tính được z, thay vào phương 
trình thứ hai tính được y rồi thay vào phương trình đầu tính được X. 


Từ phương trình đầu của hệ (2) tính được X, thay vào phương trình thứ hai 
tính được y rồi thay vào phương trình thứ ba tính được 2 . 


Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng 

a x x + b Ỵ y + CịZ = dị 
- a 2 x + b 2 y + C 2 Z - d 2 
a 3 x + b 3 y + C 3 Z = d 3 . 


Cách giải. Dùng phương pháp Gau-xơ khử dần ẩn số để đưa về hệ phương 
trình dạng tam giác. 


71 



B. BÀI TẬP MẪU 


BÀI 1 



a) Từ phương trình thứ nhất suy ra 


X = 


4y + 2 


Thay biểu thức của .V vào phương trình thứ hai ta được 


4 y + 2 


Từ đó 


„ , , 11 22 
+ 3y = 4 => -y y = Ỹ => y = -2. 


4(-2) + 2 _ ^ 

.V = --r- = -2. 


Vậy nghiệm của hệ phương trình là (-2 ; -2). 
b) Ta có 

j-4x + 5y =-3 Í-28.V + 35y - -21 
[ 7.r + 3y = 8 ị 28x + 12y = 32. 

Cộng từng vế hai phương trình ta được 47y = 11 <=> y = 


11 

47' 


11., . 49 

Thay y = vào một trong hai phương trình của hệ đã cho ta được X - -ỹj- 

Vậy nghiệm của hệ phương trình là ị^j ; 


72 



c) Ta có 


3 2 

1 


í 3 

4 

4 5 7 

2 

« 1 

2 A 

5- V 

1 4 

1 


3 

12 

i- v + i- y = 

— 


-V — 

- V 

3 


l 2' 

5 " 


Cộng từng vế hai phương trình ta được 


16__ F __ 5 

-y V = 2 suy ray = -ị 


Thay y = -Q vào một trong hai phương trình đã cho ta được .V = 
8 


Vậy nghiệm của hệ phương trình là , ; - o 

13 8 

d) Ta có 


1 

3' 


J 0,4.v - 0,3y = 0,6 í 1,2* - 0,9y = 1,8 
[-0,3* - 0,2y = -1,3 ^ [-1,2* - 0,8y = -5,2. 


Cộng từng vế hai phương trình ta được -l,7y = -3,4 suy ra y = 2. 
Thay y = 2 vào một trong hai phương trình của hệ, ta được * = 3. 
Vậy nghiệm của hệ phương trình là (3 ; 2). 


BÀI 2_ 

Tìm một số có hai chữ số, biết hiệu của hai chữ số đó bằng 3. Nếu viết các 

chữ sô theo thứ tự ngược lại thì được một sô băng — sô ban đâu trừ đi 10. 

Giải 

Gọi chữ số hàng chục là .V, chữ số hàng đơn vị là y thì số phải tìm là 
10* + y. Điều kiện bài toán là *, y nguyên và 1 < .V < 9, 0 < y < 9. 

Số ban đầu là 10.Y + y thì số viết theo thứ tự ngược lại là 10V + ,r. 

Theo giả thiết số viết theo thứ tự ngược lại phải nhỏ hơn sô ban đầu. cho 
nên phải có * > y. Ta có hệ phương trình 

' x-y =3 

-V + lOy = ^-(10* + y) - 10. 


73 




Thay .V = y + 3 vào phương trình thứ hai của hệ, ta được 
lly = 55=>y = 5=>;c = 8. 

Vậy số phải tìm là 85. 

BÀI 3_ 

Giải hệ phương trình 

2x - 3y + 2z = 4 

< -4x + 2y + 5z = -6 

2x -V 5y + 3z — 8. 

Giải 

Nhân hai vế của phương trình đầu với 2 rồi cộng từng vế với phương trình 
thứ hai, ta được hệ phương trình 

2x - 3y + 2z = 4 

< - 4y + 9z = 2 
2x + 5y + 3z = 8. 

Nhân hai vế của phương trình đầu với -1 rồi cộng từng vế với phương trình 
thứ ba, ta được hệ phương trình 

2x - 3y + 2z = 4 

< - 4y + 9z = 2 

8y + z = 4. 

Như vậy, ta đã khử được ẩn X trong hai phương trình cuối. Để khử ẩn y trong 
phương trình thứ ba, ta nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 rồi cộng 
từng vế vói phương trình thứ ba ta được hệ phương trình có dạng tam giác 

2x - 3y + 2z - 4 

< - 4y + 9z = 2 

Ỉ9z = 8. 


Từ phương trình cuối suy ra z = y^- Thay giá trị này của z 

. 17 

trình thứ hai, ta được y - Tl- Cuối cùng, thay các giá trị của y 

38 


được vào phương trình aau ta tìm được X = 


171 
76 ' 


vào phương 
và z vừa tìm 




Vậy nghiệm của hệ phương trình là 

(171 . 17 8 ì 

^76 ’ 38 ; 19 y 


BÀI 4_ 

Giải hệ phương trình 

-3x + 2y - z = -2 
< 5 jc - 3y + 2z = 10 
2x - 2y - 3z = -9. 


Giải 

Nhận xét. Đối với hệ phương trình này, việc khử ẩn A' không đơn giản lắm. 
Tuy nhiên, nếu chú ý đến hệ số của z ở ba phương trình, ta thấy dễ khử ẩn z 
ở hai phương trình cuối. 

Nhân hai vế của phương trình đầu với 2 rồi cộng từng vế với phương trình 
thứ hai. Nhân hai vế của phương trình đầu với -3 rồi cộng từng vế với 
phương trình thứ ba, ta được hệ phương trình 

—3x + 2y - z = -2 

< -X + y =6 

1 lA' - 8jy =-3. 

Đến đây, ta thấy dễ khử ẩn X (hoặc ẩn y) trong phương trình thứ ba. Chẳng 
hạn, nhân hai vế của phương trình thứ hai với 8 rồi cộng từng vế với 
phương trình thứ ba, ta được 

-3x + 2y - z = -2 

< -X + y =6 

3* = 45. 


Hệ phương trình này có dạng tam giác. Giải lần lượt từ phương trình thứ ba 
lên ta được X = 15,y = 21,z = -l. 

Đáp số: (x ; y ; z) = (15 ; 21 ; -1). 


75 



BAI 5--- 

Ba cò Lan. Hương và Thuý cùng thèu một loại áo giông nhau, sỏ áo của 
Lan thêu trong 1 giò ít hơn tổng số áo cúa Hưortg và Thuý thêu trong 1 
ị giờ là 5 áo. Tổng số áo của Lan thêu trong 4 giò' và Hương thêu trong 3 
giò' nhiều hơn số áo cua Thuý thều trong 5 giờ là 30 áo. Số áo của Lan 
thêu trong 2 giờ cộng với số áo của Hương thêu trong 5 giờ và số áo của 
Thuý thêu trong 3 giờ tất cả được 76 áo. Hỏi trong 1 giờ mỗi cỏ thêu 
được mấy áo ? 


Giải 


Gọi -V. y, 1 lần lượt là số áo của Lan, Hương, Thuý thêu trong 1 giờ. Điều 
kiộn là ,v, V, ; nguyên dương. 

Từ giả thiết của bài toán ta có 

X = V' + z - 5 
< 4.X + 3y - 5z = 30 
2.V + 5 y + 3r = 76 




|\v - y - ?. = -5 

< 4x + 3.V - 5: = 30 
2.V + 5y + 3r = 76. 


Đưa về dạng tanVgiác, ta được hệ phương trình 


.V - y - z = -5 
7y - : = 50 
6: = 36. 


Hệ này có nghiệm (.V ; y ; ;) = (9 ; 8 ; 6). 

Kết luận. Trong một giờ, Lan thêu được 9 áo, Hương thêu được 8 áo, Thuý 
thêu được 6 áo. 


c. BÀI TẬP 


12 . Giải các hệ phương trình 


a) 


Í5.V + 3v = -7 
[2.V - 4 \ = 6 : 


76 


7.V + 14.V = 17 

b) r ■ ' 

[2.V + 4 V = 5 ; 





Í-0.2.V + 0,5v - 1,7 
■ 0,3.Y + 0,4v = 0,9. 


13 . Một công ti có 85 xe chở khách gồm hai loại, xe chò' được 4 khách và xe 
chở được 7 khách. Dùng tất cả số xe đó. tối đa công ti chờ một lần được 
445 khách. Hỏi công ti đó có mấy xe mỗi loai ? 

14 . Giải các hệ phương trình 

.V - 2 V + : = 12 ị V • V • .. - 7 

a) < 2.V - V + 3: = 18 b) < 3.V - 2y + 2: = 5 

-3,Y + 3y + 2: = -9 ; 4.Y - y + 3: =10. 


15 . Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi 
'ĩ 7 4 

4 ' 3- V “ 5 J-3.7.Y + 4,3v = -2,5 

a) < z " b) < 

2 2 2 -5.1.V + 2,7 V = 4,8. 

— .V + — V = — ; L 

[5 1-9 


16. Giải các hệ phương trình sau băng máy tính bỏ túi 

3.Y, + 4,y 2 - 5.Y, = 12 í 0,3.v - 4.7 V + 2.3: = 4,9 

a) —4.V| + 2,y 2 + 7*3 =7 b) -2, Ly + 3,2 V + 4,5: = 7,6 

5.Yj + 6x 2 - 4.Y3 = 12 ; 4.2.V - 2,7)' + 3,7: = 5,7. 


17 . Một chủ cửa hàng bán lẻ mang 1 500 000 đồng đến ngân hàng đổi tiền xu 
để trả lại cho người mua. Ông ta đổi được tất cả 1 450 đồng tiền xu các loại 
2000 đồng, 1000 đổng và 500 đồng. Biết rằng số tiền xu loại 1 000 đồng 
bằng hai lần hiệu của số tiền xu loại 500 đồng với số tiền xu loại 2000 đồng. 
Hỏi mỗi loại có bao nhiêu đồng tiền xu ? 

18 . Tìm giá trị của m để các hệ phương trình sau vô nghiệm 

f 3.V + 2 v = 9 ,, í 2.V - my = 5 

a) r v _ . = v b) . _ ’ 

[m.Y -2)■ = 2 ; [ A' + V = 7. 


77 


BÀÍ TẬP ÕN TẬP CHƯƠNG III 

19. Hãy viết điều kiện của mỗi phương trình 

a) \l-3x + 2 = —- ; b) \lx - 2 + X = 3x 2 + 1 - yj-x ~ 4 ; 

3x + 5 . A\ + 4 

c) . — — yJ2x + 1 ; d) —2 -— X + 2. 

V3x 2 +ÓX + 11 X -9 

20 . Xác định m để mỗi cặp phương trình sau tương đương 

x s 3 mx + 1 - _ 1 „ 

a) 3x - 1 = 0 và ——— + 2m - 1 = 0 ; 

X - 2 

b) X 2 + 3x - 4 = 0 và mx 2 - 4x - m + 4 = 0. 

21 . Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m 

a) 2 m(x - 2) + 4 = (3 - m 2 )x ; b) ~Y~ ~3m + l\ 

c) - = (4 m + l)x + 1 ; d) " = (m - \)x - 1. 

.1' + 3 X - 2 

22 . Cho phương trình 

3x 2 + 2(3 m - \ )x + 3 m 2 - m + 1=0. 

a) Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm ? 

b) Giải phương trình khi m = - l. 

23. Cho phương trình 

(.m + l)x 2 + (3 m - \ )x + 2 m -2 = 0. 

Xác định m để phương trình có hai nghiệm Xị, x 2 mà Xị + x 2 = 3. Tính các 
nghiệm trong trường hợp đó. 

24. Giải các phương trình 

a) \3x - l| = 2x - 5 ; b) \2x + l| = \4x - l\ ; 

c) |5x + 2| + \3x - 4| = 4x + 5 ; d) 1 1 = |3x - l|. 


78 



25 . Giải các phương trình 


a) -J5x + 3 = 3x - 7 ; b) yỊĩx 2 - 2x - 1 = 3x + 1 ; 

c) ^ 4x +1 *— ^ = 72 ; d) yíĩx 2 + 3x - 4 = V7x + 2. 

X Á 

26. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m 
a) ị2x - 5m\ = 2x - 3m ; b) |3x + 4m\ = \4x - 7m\ ; 

c) (m + l)x 2 + (2 m - 3)a' + m + 2 = 0; 


A - (m + 1)a —— 

d) ---— =2 X + m. 

X - 3 


27 . Giải các hệ phương trình 

«\~l rt 

{ 5x - 2y = 4 ; 

J-0,5x + 0,4j = 0,7 
c) I 0,3x-0,2 y = 0,4 ; 


í 4x-2y = 6 
\-2x + y = -3 ; 

í 3 4 2 



28 . Giải các hệ phương trình 


a) 


X + 2y - 3z = 2 
2x + ly + z = 5 


-3x + 3j - 2z = -7 ; 


b) 


-X - 3j + 4z = 3 
< 3x + 4j - 2z = 5 
2x + J + 2z = 4. 


29 . Tìm các giá trị của <2 và b để các hệ phương trình sau có vô số nghiệm 

f 3x + ay = 5 ịax + 2y = a 

a M - . b) <! , 

[2x+ y = b ; [3x - 4j = b + \. 

30 . Một gia đinh có bốn người lớn và ba ưẻ em mua vé xem xiếc hết 370 000 đồng. 
Một gia đình khác có hai người lớn và hai trẻ em cũng mua vé xem xiếc tại 
rạp đó hết 200 000 đồng. Hỏi giá vé người lớn và giá vé trẻ em là bao nhiêu ? 


79 



31 . Nếu lấy một số có hai chữ số chia cho tích hai chữ số của nó thì được 
thương là 2 và dư là 18. Nếu lấy tổng bình phương các chữ số cửa số đó 
cộng với 9 thì được số đã cho. Hãy tìm số đó.. 

32 . Một đoàn xe tải chở 290 tấn xi măng cho một công trình xây đập thuỷ điện. 
Đoàn xe có 57 chiếc gồm ba loại, xe chở 3 tấn, xe chở 5 tấn và xe chở 7,5 
tấn. Nếu dùng tất cả xe 7,5 tấn chở ba chuyến thì được số xi măng bằng 
tổng số xi măng do xe 5 tấn chở ba chuyến và xe 3 tấn chở hai chuyến. Hỏi 
số xe mỗi loại ? 

LÒI GIẢI - HƯỞNG DẪN - ĐÁP SỐ 

1. a) Điều kiện của phương trình là X > và X ± 0. 

b) Va e R. 

c) Biểu thức vế trái có nghĩa khi X > 1 và biểu thức vế phải có nghĩa khi 
X > -3. Từ đó suy ra điểu kiện của phương trình làx > 1. 

d) Điều kiện của phương trình là X > -1, .V ^ 2 và X ^ -2. Vì A > -1 thì 
X ^ -2 suy ra điều kiện của phương trình là A > -1 và X ^ 2. 

2. a) Phương trình X + 2 = 0 có nghiệm X = -2. 

Phương trình ~~~2 + 3m - 1 = 0 có nghiệm X = -2 khi -2 m + 3m - 1 = 0 
suy ra m = 1. 

Với m- 1, phương trình trở thành — + 2 = 0 và có nghiệm duy nhất X = -2. 

Vậy hai phương trình tương đương khi m= \. 
b) Phương trình X 2 - 9 = 0 có hai nghiệm A = 3 và A = -3. 

Giá trị A = 3 là nghiệm của phương trình 

2a 2 + (m - 5)a - ĩ(m + 1) = 0 (1) 

khi 18 + 3(m - 5) - 3(m + 1) = 0. 

Đẳng thức trên thoả mãn với mọi m. 

Giá trị X = -3 là nghiệm của phương trình (1) khi 
18 - ĩ(m - 5) - 3(m + 1) = 0. 

<=í> 30 - 6m - 0 <=> m = 5. 


80 



Khi m - 5 phương trình (1) trở thành 

2.V 2 - 18 = 0» -V 2 -9 = 0. 

Phương trình này có hai nghiêm -V = 3 và .r = -3. 

Vậy với m = 5 hai phương trình đã cho tương đương. 

3. a) Điều kiện của phương trình là A' > -1. Ta có 

\jX + 1 + X = yfx + 1 + 2 »• ,v = 2. 

Giá trị X - 2 thoả mãn điều kiện của phương trình. 

Vậy phương trình có nghiệm X = 2. 

b) Điều kiện của phương trình là X < 3 và X > 3 hay X = 3. 

Giá trị X = 3 nghiệm đúng phương trình đã cho. 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X = 3. 

c) Điều kiện của phương trình là X < 2 và X > 4. Không có số thực nào thoả 
mãn đồng thời hai điều kiện này. 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 

d) Điều kiện của phương trình là X < -1. Ta có 

X 2 + yj-x - 1 = 4 + V-x - 1 » X 2 = 4 » Xị = 2, x 2 = -2. 

Chỉ có giá trị x 2 = -2 thoả mãn điều kiện X < -1 và nghiệm đúng phương 
trình đã cho. 

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là X = -2. 

4 . a) Điều kiện của phương trình là X > 1 . Ta có 

3x 2 + 1 4 2 , , _ , 

, = 7 » 3x + 1 =4 

yjx - 1 Vx - 1 

2 , fx = 1 

» X = 1 » 

X = -1. 


Cả hai giá trị X = 1 , X = -1 đều không thoả mãn điều kiện X > 1 . 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 

b) Điều kiện của phương trình là X > -4. Ta có 


X + 3x + 4 /- 7 2 

- 1 = vx + 4 » X + 3x + 4 = X + 4 

Jx + 4 


» X 2 + 2x = 0 » x(x + 2) = 0 


6.BTĐS10(C) - A 


81 



Phương trình cuối có hai nghiệm Xị = 0, x 2 = -2 

Cả hai giá trị X, = 0 và x 2 = -2 đều thoả mãn điều kiện X > -4 và nghiệm 
đúng phương trình đã cho. 

Vậy phương trình có hai nghiệm X = 0 và X = -2. 

2 

c) Điều kiện của phương trình là x > 2 ' Ta c ó 


3jC 


V3a- - 2 


= V 3x - 2 => 3x 2 - X - 2 - 3x - 2 


3.V - 4a = 0 
a(3a - 4) = 0 


x = 0 
4 


Chỉ có giá trị x = 2 t ^ loa man diều kiện x > 2 va n êhiệm đúng phương 
trình đã cho. 

4 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất A = —• 
d) Điều kiện của phương trình Va X * 1. Ta có 


2x + 3 + 


+ 3 


(2x + 3)(x - 1) + 4 = jr + 3 
X 2 + X - 2 = 0 

\í = 1 

X = -2. 

Giá trị X = 1 bị loại do vi phạm điều kiện X * 1 và giá trị X — —2 nghiệm 
đúng phương trình đã cho. 

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là A = -2. 

2 2 

5. a) Phương trình 3 a - 2 = 0 có nghiệm x ~ 2 ' x = 2 v à° p^ ươn ể hình 

(m + 3)x - m + 4 = 0, ta có 

2 , '■ 

(m + 3)-^ - m + 4 = 0 

<=> “/?? + 6 = 0 <=>/?? = 18 . 

Với m = 18 phương trình (m + 3)* - m + 4 = 0 trở thành 21 a = 14 
hay A = -• 

Vậy hai phương trình tương đương khi m = 18. 


82 


6.BHfĐS10(C) - B 



b) Phương trình A + 2 = 0 có nghiệm X = -2. Thay X - -2 vào phương trình 
m{x 2 + 3x + 2) + m 2 x + 2 = 0, ta có 
- 2 m 2 + 2 = 0 <=>/?? = ± 1 . 

Khi m = 1 phương trình thứ hai trở thành 
X 2 + 4x + 4 = 0 

<=> „Y = -2. 

Khi /72 = -1 phương trình thứ hai trở thành 
-A' 2 - 2x = 0 
<=> -X (a + 2) = 0. 

Phương trình này có hai nghiêm X -0, X - -2. 

Vậy hai phương trình đã cho tương đương khi m = ỉ. 

6 . a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình 

2 2 
(m - 6 m + 8 )a = m - m - 2 

<=>(/??- 2 )(m - 4)x = (m + 1 )(m - 2). 

Kết luận 

Với m * 2 va m * 4, phương trình có nghiệm X = m — I ; 

m - 4 

Với m = 2, mọi số thực X đều là nghiệm của phương trình ; 

Với m = 4, phương trình vô nghiệm. 

b) Điểu kiện của phương trình là A * - 1. Ta có 

(m - 2)x + 3 ^ , 

--—:- = 2m - 1 

X + 1 

=>(/??- 2)x + 3 = (2 m - 1)(a + 1) 

=> (m + \)x = 4 - 2m. (1) 

Với m = -1 phương trình (1) vô nghiệm nên phương trình đã cho cũng 
vô nghiệm. 

4 — 2/7? 

Với m * -1 phương trình (1) có nghiệm X = ———— • 

m + 1 


Nghiệm này thoả mãn điều kiện X ^ —1 khi và chỉ khi 
-2 m + 4 * -m - 1 =>m?í 5. 


4 - 2 m 
m + 1 


-£■ -1 hay 


83 



Kết luận 


Với /77 = -1 hoặc /77 = 5 phương trình vô nghiệm. 

4-2 n 

Với m * -1 và m 5 phương trình có nghiệm là A = -——- 

m + 1 

c) Điều kiện của phương trình là A1. Khi đó ta có 

( 2 m + 1 )a - /77 

-- = X + m 

X - 1 

<=> (2 m + 1 )a - /77 = (a + m)(x - 1 ) 

<=> A 2 - (/77 4- 2 )a = 0 
<=> A = 0 , X = m + 2. 

Giá trị A - m + 2 thoả mãn điều kiện của phương trình khi /77 ^ -1 


Kết luận 

Vậy với /77 = -1 phương trình có nghiệm duy nhất A = 0 ; 
Với m ^ -1 phương trình có hai nghiệm A = 0 và A = m + 2. 
d) Điều kiện của phương trình là A m. Khi đó ta có 
(3 m - 2)a - 5 _ 2 

X - m 


<=> (3 m - 2)a - 5 = -3a + 3/77 
<=> (3 m + 1)a = 3 m + 5 . 

Với m * “ nghiệm của phương trình cuối là A = ^ 7 ' 

3 ■ 3 m + 1 

Nghiệm này thoả mãn điều kiện của phương trình khi và chỉ khi 

3 / 7 ? + 5 _ — , -2 

--— ^ /77 => 3/77 + 5 ^ 3/77 + /77 

3/77 + 1 

2 , 5 

<=> 3/77 - 2/77 - 5^0<=>/?7^-l và m ^ — • 


Kết luận 

Với m - " hoặc /77 = -1 hoặc m = ^ phương trình vô nghiệm. 
■7 3 

Với /77 ^ , /77 * -1 và /77 ^ phương trình có một nghiệm A : 

7 3 


3/77 + 5 
3/72 + 1 


84 



7 . a) Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi m & — 2 và m J _2 < 
suy ra m< -2. 

Tổng của hai nghiêm bằng -3 khi - 2 m + * = -3 => m = -5 thoả mãn 
° m + 2 

điều kiện m<- 2 

Đáp sô': m = -5. 

b) Phương trình có nghiệm kép khi m * -2 và A = 0. 

A = (2 m + 1 ) 2 - 8 (m + 2)' = 4 m 2 - Am - 15 ; 

A = 0 <=> m - ị hoặc m = -X' 

2 “ 2 


Khi m = ^ nghiệm kép của phương trình là JC = ~~~~~2 - 


Khi m = ~2 n êhiệm kép của phương trình là X = 2. 

8 . a) Ta có 

A' = (m 2 - l) 2 - 9 = ( m 2 + 2)(m 2 - 4) = (m 2 + 2)(m + 2)(m - 2). 

Với m > 2 thì A' > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x 2 . 
Vì Xyx 2 - ^ > 0 nên hai nghiệm cùng dấu. Hơn nữa 

2 

Xy + x 2 = --^—g —— < 0 với mọi m >2 nên hai nghiệm đều âm. 

b) Ta có -— = -4 o m 2 = 19 <=> m = ±VĨ9. 

Với m = ±\ÍĨ9 thì A' > 0. 

Đáp số: m = ±VĨ9. 


9 . 


a) Đáp số : X - -2, X = T. 

1 

b) Đáp sô : X -,X=- 

c) Điều kiện của phương 


/ 

2^ 


r2 ì 

—00 

• — 


- ; 2 

V 

5j 


.5 ) 


3 

4' 

trình là X * -3. Ta chia trục số thành ba khoảng 
+ 00 ) để khử dấu giá trị tuyệt đối. 


85 



i) Với X e (-00 ; J ) phương trình đã cho trở thành 


~5x + 2 . rs . 2 , , 

— —— T— = -X + 2 => x'- 4x - 4 = 0. 
X + 3 


Phương trình này có hai nghiệm X] 2 = 2 ± 78 , nhưng chỉ có giá trị 


= 2-78 


' 2 ^ 

V 3 J 


, giá trị Xj = 2 + 78 bị loại. 


ii) ,v e 


; 2 phương trình đã cho trở thành 


—— Ậ= -X + 2 => X 2 + 6x - 8 = 0. 
x + 3 


Phương trình này có hai nghiệm x 3 4 = -3 ± TĨ7 nhưng chỉ có giá trị 


X-Ị = -3 + TĨ7 e 


ị* 


, giá trị Xậ — —3 — 7Ĩ7 bị loại. 


iii) Với X e [2 ; +oo) phương trình đã cho trở thành 

5x - 2 . 2 , 

—— —= X - 2 => X - 4x - 4 = 0. 

X + 3 

Phương trình này có hai nghiệm x 5 6 = 2 ± 78 nhưng chỉ có giá trị 
x 5 = 2 + 78 e [2 ;+oo). giá trị x 6 = 2 -78 bị loại. 

Kết luận. Phương trình đã cho có ba nghiệm 

X = 2±7ổ và X = -3 + TĨ7 . 
d) Khử dấu giá trị tuyệt đối ta có 

5 


2x z + X - 3 = 


<=> 


3x - 5 khi X > 


5 - 3x khi X < 


X 2 - X + 1 = 0 khi X > ^ 

X 1 + 2x - 4 = 0 khix < 7- 


(1) 

( 2 ) 


86 



Phương trình (1) vô nghiệm. 

Giải phương trình (2) ta có Xị = -1 - yfs ; x 2 = -1 + >/ 5 . 
Đáp sô' : X = -1 - V 5 ; X = -1 + V 5 . 

4 

10. a) Điều kiện của phương trình là X > y ■ 

Bình phương hai vế ta được phương trình hệ quả 

3x - 4 = X 2 - 6x + 9 => X 2 - 9x + 13=0. 


9 + V 29 . 

Phương trình cuối có hai nghiệm X = --- Cả hai giá trị này đều thoả 


mãn điều kiện x - 2 n hưng khi thay vào phương trình ban đầu thì giá trị 

9 — V29 

-^— bị loại (vế trái dương nhưng vế phải âm). 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X = 

b) Điều kiện của phương trình là X 2 - 2x + 3 > 0. 
Bình phương hai vế ta được phương trình hệ quả 
X 2 - 2x + 3 = 4x 2 - 4x + 1 
o 3x 2 - 2x - 2 = 0. 


9 + V29 
2 


...... ... 1 ± V7 ^, 

Phương trình cuối có hai nghiệm X = —--Khi thay các giá trị này vào 

~ ' 1-V7 

phương trình ban đầu thì giá ưị ——-— bị loại. 


Đáp số : X = 


1 + yỊĨ 


c) Điều kiện của phương trình là 2x 2 + 3x + 1 > 0. 

V 2x 2 + 3x + 1 - X + 2 => 2jt 2 + 3x + 7 = 2 + 4x + 4 

<=> X 2 - X + 3 = 0. 

Phương trình cuối vô nghiệm, do đó phương trình đã cho vô nghiệm. 


87 



d) Điều kiện của phương trình !à 3.V 2 - 4.V - 4 > 0 và 2.V + 5 > 0. 

v/3a 2 - 4a - 4 = V 2 .V + 5 => 3.V 2 - 4a - 4 = 2.V + 5 

<=> 3a 2 - 6a -9 = 0. 


Phương trình cuối có hai nghiệm Aj = -1, ,v 2 = 3. Cả hai giá trị này đều thoả 
mãn các điều kiện và nghiệm đúng phương trình đã cho. 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm ,v = -1, .V = 3. 

1 1 2 .ĨU 1 

11. a) VỚI A' > _ 2 " phương trình đã cho trở thành 

3a + 2 m = A - m <=> 2.V = -3 m <=> A = 

2 

Ta có 

3 m _ 2 m 

- —2 ^ 

<=> 5 m < 0 <=> m < 0. 

2 m , 

Với A < “ 2 “ ph ươn g trình đã cho trở thành 


-3a - 2 m = A - m <=> 4a : 


m 

-m <=> A = —- • 

4 


Ta có 


m 2 m 

<=> -3 m < -8m 
<=> 5m < 0 <=> m < 0. 


Kết luận 


Với m > 0 phương trình vô nghiệm ; 

Với m = 0 phương trình có nghiệm là A = 0 ; 

Với m < 0 phương trình có hai nghiệm Xị = -~ 2 ~ và A 2 = -Ỵ- 

( 1 ) 
( 2 ) 

Phương trình (1) <=> A ='-3m + 2. 

ỴỴỊ — 2 

Phương trình (2) <=> 3a = m - 2 <=> A = — — — • 


b) 2x + m = X - 2m + 2| 


<=> 


2a + m = A - 2 m + 2 
2a + m = — A' + 2w? - 2. 


88 



Vậy với mọi giá trị của m phương trình có nghiệm là 


A'ị = -3 m + 2 và x 2 

c) m = 0 phương trình trở thành 


m - 2 


-X - 2 = 0 => -V = -2. 

m ^ 0 phương trình đã cho là phương trình bậc hai, có À = 4 m + 1. 


Với m < phương trình vô nghiệm ; 

Với m > nghiệm của phương trình là 
1 - 2 m ± ỳ Am + ĩ 


„ . , , N 1 

d) Điéu kiện của phương trình là X > ị- 

Với điều kiện đó vế trái dương, nên vế phải cũng dương hay m > 1. 
Lúc đó ta có 


v4jc - 2 

2jt - 1 


Giá trị A = 7 - + 


1 o V2(2* - 1) = (m - ỉ)(2x -1) 

o Ậ2x -ỉ)[yỈ2 -(m- l)yị2x - l] = 0 
<=> (/77 — 1) yj2x - T = yỈ2 
o (m - l) 2 (2x -1) = 2 

(m - ì) 2 + 2 1 1 

2(m-l) 2 2 (m-1) 2 


thoả mãn điều kiện X > 


2 (w - 1 ) z 2 

Kết luận. Với m < 1 phương trình vô nghiệm. 

Với m > 1 nghiệm của phương trình là * = -■- H- - —- 

2 {m - 1 )" 

5 22 

12 . a) Đáp sô : X = - — , y = - — • 

b) Hệ phương trình vô nghiệm. 


89 



. ... v _ 11 13 

c) Đáp sô :x = Ỷỹ. y= 

d) Đáp số: X = -1, y = 3. 

13. Gọi X là số xe 4 chỗ, y là số xe 7 chỗ. Điều kiện là X và y nguyên dương. 
Ta có hệ phương trình 

ịx + y =85 \x = 50 _ . 

i _ (thoa mãn điều kiện của bài toán) 

[4x + ly = 445 [y = 35. 

Vậy công ti có 50 xe 4 chỗ và 35 xe 7 chỗ. 


a ) 


X - 2y + z =12 
2x - y + 3z = 18 <=> < 
-3x + 3y + 2z = -9 


X - 2y + z - 12 

3y + z = -6 
6z = 21. 


Đáp số: (x ; y ; z) = 


'ÌA.-Ìl.ì' 
,6 ; 6 ’ 2 y 


b) 


X + y + z = 7 
< 3x - 2y + 2z = 5 
4x - y + 3z = 10 


<=> 


X + y + z = 7 
- 5y - z = -16 
Oy + 0z= -2. 


Hệ phương trình vô nghiệm. 

15. Đáp sô': a) (x ; y) = Í^7^;-T^ì; b ) (•*■; T) * (-0,86 ; 0,16). 

\zioy \z\jjJ 

16. Đáp số: a) (X[ ; x 2 ; x 3 ) * (-2,52 ; 3,2 ; - 1,35) ; 


b) (x;y;z)* (-0,29;- 0,22; 1,71). 

17. Gọi X, y, z lần lượt là số đồng tiền xu loại 2000 đồng, 1000 đồng, 500 đồng. 
Điều kiện là X, y, z nguyên dương. 

Ta có hệ phương trình 


X + y + z = 1450 

2000x + lOOOy + 500z = 1500000 <=> 
y = 2(z - X) 


X + y + z = 1450 (1) 

4x + 2y + z = 3000 (2) 

2x + y - 2z = 0. (3) 


90 



Trừ từng vế tương ứng của phương trình (2) với phương trình (]) ta được 

3x + y = 1550. (4) 

Cộng từng vế tương ứng của các phương trình (1), (2) và (3) ta có 

7x + 4y = 4450. (5) 

Giải hệ gồm hai phương trình (4) và (5) ta được 

* = 350, y = 500. 

Thay các giá trị của X, y vào phương trình (1) ta được z = 600. 

Vậy cửa hàng đổi được 350 đồng tiền xu loại 2000 đồng, 500 đồng tiền xu 
loại 1000 đồng và 600 đồng tiền xu loại 500 đồng. 


18. a) 


[3x + 2y = 9 


(m + 3)x =11. 


mx - 2y = 2 

Phương trình cuối vô nghiệm khi ni = -3. 

Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm khi m = -3. 

Í2x - my = 5 Í2x - my = 5 

b) í _=><*" " => (m + 2)y = 9. 

[x + y =7 \2x + 2y = 14 

Phương trình cuối vô nghiệm khi m = -2. 

Vậy với m = -2 thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm. 


2 

19. a) X < y và X ^ -1. 

b) X > 2 và X < -4. Không có số thực X nào thoả mãn điều kiện cửa 
phương trình. 

c) 3x 2 + 6x + 11 > 0 và X > “• Vì ta có 3x 2 + 6x + 11 = 3(x + l) 2 + 8 > 0 

với mọi X, nên điều kiện của phương trình là X > • 


d) X > -4 và X ^ 3, X -3. 

8 

20. a) Hai phương trình tương đương khi m = y- 

4 

b) Hai phương trình tương đương khi m = -T. 


91 



21. a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình 

(m - \){m + 3).r = 4{m - 1). 

/1 

Với m * 1 và m * -3 phương trình có nghiệm X = 


m + 3 

Với m = 1 mọi số thực .r đều là nghiệm của phương trình ; 
Với m = -3 phương trình vô nghiệm. 

b) Điều kiện của phương trình là X Khi đó ta có 


(m + 3)x 
2x - 1 


= 3 m + 2 <=> (m + 3);c = (3 m + 2)(2x - 1) 

<=> (5 m + l);c = 3 m + 2. 

3m + 2 


Nếu m* -- r r thì phương trình cuối có nghiệm X = . 

5 5m + 1 

Giá trị này là nghiệm của phương trình đã cho khi 

3m + 2 1 , /1 ^ c™ , 1 ^ ™ ^ -3 

& 4- <=> 6 m + 4 ^ 5m + 1 <=> m -3. 
5m + 1 2 


Nếu m = phương trình cuối vô nghiệm. 

Kết luận 

Với m = hoặc m = -3 phương trình đã cho vô nghiệm. 

1 ^ 7 V1411V 3/72 + 2 

Với m * và m -3 nghiệm của phương trình đã cho là X = ' ■ 

5 5m + 1 

c) Điều kiện của phương trình là X -3. Khi đó ta có 

8 mx 


X + 3 


= (4 m + \)x + 1 <=> 8 mx = [(4 m + l).x + 1 ](jc + 3) 


<=> (4 m + ì)x z + 4(m + 1)jc + 3 = 0. (1) 


Với m = --ị phương trình (1) trở thành 

3_X + 3 = 0<=>JC = -1. 

Với m * thì phương trình (1) là một phương trình bậc hai có 

A' = (2 m- 1) 2 >0. 


92 



Lúc đó phương trình (1) có hai nghiệm 

3 

4 m + 1 


x 2 


= -ỉ. 


Ta có 


3 


4 m + 


^ -3 <=> Am + 1 ^ 1 <=> m ^ 0. 


Kết luận 


Với m = 0 hoặc m = --Ị phương trình đã cho có một nghiệm X = -1. 

Với m ^ 0 và m phương trình đã cho có hai nghiệm 

X = - l và X - - - -- ■ 

Am + 1 

d) Điều kiện của phương trình là X ^ 2. 

(2 — m)x 

Khi đó ta có —— —— = (m - l)x - 1 <=> (2 - m )x = (x - 2)[{m - l).v - 1] 

X - 2 

<=> (m - 1 )x 2 - {m + 1 )x + 2 = 0. (2) 

Vối m - 1 phương trình (2) có dạng 

-2x + 2 = 0 <=> X = 1. 


Vối m ^ 1 thì phương trình (2) là một phương trình bậc hai có 

A = (m - 3) 2 > 0. 

Lúc đó phương trình (2) có hai nghiệm 


Ta có ——— ^2<=>«i-l^l<=>/??^2. 
m - 1 

Kết luận 

Với m = 1 hoặc m = 2 phương trình đã cho có một nghiệm .V = 1. 
Với m ^ 1 và m 2 phương trình đã cho có hai nghiệm 

X = 1 và X = - 

m - 1 


93 



22. a) Phương trình vô nghiệm khi A' < 0. 

Xét À' = (3/77 - l) 2 - 3(3m 2 - /77 + 1) = -3/77 - 2 
A’ < 0 <=> -3/77 - 2 < 0 
2 

~ m> 3 

b) Khi /77 = -1 phương trình đã cho trở thành 3x 2 - 8x + 5 = 0 và có hai 
nghiệm Xị = 1 ; x 2 - 

23 . Với /77 * -1 ta có A = (/77 - 3) 2 > 0, do đó phương trình luôn luôn có hai 
nghiệm X[, x 2 . 

v , _ 1 — 3m _1 

/77 + 1 3 

Lúc đó phương trình đã cho có hai nghiệm X = -1 và X = 4. 

24 . a) Với điều kiện x> \ phương trình có dạng 


3x 


= 2x - 5 <=> X = -4. 


Giá trị này không thoả mãn điều kiện x - 2 n ^ n bị loại. 


Với điều kiện X < J phương trình có dạng -3x + 1 = 2x - 5. 


Ta có 


-3x + 1 =2x-5<=>5x = 6<=>x = 


6 

5' 


Giá trị này cũng không thoả mãn điều kiện X < ^ nên bị loại. 


Vậy phương trình đã cho vô nghiệm, 
b) Ta có 

X = 4 

X = 1 . 


2x + 1 = 4x -7 o 


2x + 1 = 4x - 7 
2x + 1 — —4x + 7 




94 


Vậy phương trình có hai nghiệm X[ = 1 ; x 2 = 4. 



c) Chia trục số thành ba khoảng I -00 ; - 

2 ^ 


( 2^ 


2 

4 1 


[4 ì 

r ; + 


_ 5 

3j 

ĩ 

l_3 ; J 


i) Với X e 


V 


-co;-- 


phương trình có dạng 


-5* - 2 - 3x + 4 = 4x + 5. 


(1) 


(1) <=> 12x =-3 <=> X = --ỵ- 

4 


nên bị loại. 


Giá trị --7 Ể -co ; - 7 - 

4 5 


ii) Với X e 


2 _ 4 
5 ’ 3 


phương trình có dạng 


) 

5x + 2 - 2>x + 4 = 4x + 5. 

1 


(2) <=> 2x = 1 <=> X = 


2 


Giá trị -Ị- e 
i 2 


iii) Với X e 


2 _ 4 
'5 ’ 3 


3 ; +CO 


nên là nghiệm của phường trình 


phương trình có dạng 


5x + 2 + 3x - 4 = 4x + 5. 


( 2 ) 


(3) 


(3) <=> 4x = 7 <=> X = -2- 


Giá trị e 
4 


-2-; + co I nên là nghiệm của phương trình. 


1 7 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm X 1 = 2 ; x 2 = 4 ■ 
d) Điều kiện của phương trình là X * 1. 


i) Với X < “ phương trình có dạng 


-2x - 1 

X - 1 


= -2x + 1. 


(1) 


95 



Từ ( 1 ) suy ra 7 - 2.V -2 = 0. 

Phưong trình cuối có hai nghiệm .V = 1 ± 77 
. , . , 7 '. 

Cả hai giá trị này đéu lớn hơn nên bị loại. 


7 1 

li) Với - — < .V < Ỷ phương trình có dạng 


2x + 7 


= -3.V + 1. 

,v - 1 

(2) => 3.V 2 - 2.V + 8 = 0. 

Phương trình này vô nghiệm. 

iii) Với .V > ^ phương trình có dạng 


(2) 


2.V + 7 


= 3.V - 1. 


(3) 


A - 1 

(3) => .V 2 - 2.V -2 = 0. 

Phương trình cuối có hai nghiệm .Vj = 1 + 77 x 2 = 1 - 77 

Giá trị 1 - 73 < ị nén bị loại, giá trị 1 + 73 nghiệm đúng phương trình 
đã cho. 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X = 1 + 77 

3 

25. a) Điều kiện của phương trình là .V > -T. Ta có 

V5Ã + 3 = 3.V - 7 => 5.V + 3 = (3.V - 7) 2 
« 9.V 2 - 47a + 46 = 0. 


__, , „ _ 47 + 7553 _ _ 47 - 7553 

Phương trình cuối có hai nghiệm A| =-—-Ai = -—- 

18 " 18 

Cả hai giá trị này đều thoả mãn điều kiện của phương trình, tuy nhiên khi 
thay vào phương trình đã cho thì giá trị .v 2 bị loại. 

, _ JS .. . 47 + 7553 

Đáp sô : X = - ^ - 

b) Điều kiện của phương trình là 3.V 2 - 2.V - 1 > 0. Ta có 
73.V 2 - 2x - ĩ = 3.V + 1 => 3.V 2 - 2.V - 1 = (3.V + 1 ) 2 

<=> 6.V 2 + 8.V + 2 = 0. 


96 



Phương trình cuối có hai nghiệm Xị = x 2 = -1. 

Cả hai giá trị này đều thoả mãn điều kiện của phương trình, nhưng thử vào 
phương trình đã cho thì giá trị x 2 - -1 bị loại. 


Đáp sô' : X = - 


1 


v 'y 

c) Điêu kiện của phương trình là 4x + Ix - 2 > 0 và .Y ^ -2. Ta có 




X + 1 X — 2 
x+ 2 


= => 4x 2 + 7x-2 = 2(x + 2Ỹ 


<=>2,t - X - 10 = 0. 


Phương trình cuối có hai nghiệm x ì = 2 ’ x 2 = “2. 


Chỉ có giá trị Xị = ^ thoả mãn điều kiện và nghiệm đúng phương trình 
đã cho. 


Đáp số: X = 


5 

2 ' 


d) Điều kiện của phương trình là 2x 2 + 3x - 4 > 0 và Ix + 2 > 0. Ta có 

sỈ2x 2 +ỉx-4 = yỊlx + 2 =í> 2x 2 + 3x-4 = Ix + 2o 2.V 2 - 4x - 6 = 0. 

Phương trình cuối có hai nghiệm Xị - 3, x 2 - -1, nhưng giá trị x 2 = -1 
không thoả mãn điều kiện của phương trình nên bị loại, giá trị Xị = 3 
nghiệm đúng phương trình đã cho. 

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là X = 3. 

26. a) Với X > phương trình đã cho trở thành 


2x - 5m = 2x - 3 m <=> 2 m - 0 o m = 0. 


Vậy với m = 0 thì mọi X > 0 đều là nghiệm của phương trình. 


5/7? 

Với X < ~Y phương trình đã cho trở thành 


-2jc + 5m = 2x - 3/7? 

4x = 8 / 7 ? X = 2 / 7 ?. 

5 / 7 ? „ 5 / 7 ? 

Vì X < ~Y nện 2/7? < «. m > 0. 


'.UIĐSIO(C) - A 


97 


Kết luận 

Với m > 0 phương trình có nghiệm là A' = 2m. 

Với m-0 phương trình có nghiệm là mọi sô' thực không âm. 
Với m < 0 phương trình vô nghiệm, 

b) Ta có 


1 1 1 

3x + 4/77 = 4x - Im 

1 = 4x - lm\ <^> 

<=> 

1 1 1 

3x + Am = -4x + Im 


X = \ \m 

3 m 

T' 


X = 


'òìTl 

Vậy phương trình dã cho có hai nghiệm X = 1 \m và X = -Ỵ- với mọi giá trị 
của m. 


c) Với m = -1 phương trình dã cho trở thành 

-5x + 1 = 0 <=> X = ị- 

Với m ^ -1 phương trình đã cho là một phương trình bậc hai, có biệt thức 
A = -2Am + 1. 

Nếu thì A > 0, phương trình có hai nghiệm 

_ 2 m - 3 ± V 1 - 24m 
Al ’ 2- 2 (m Tĩ) 

Kết luận 

Với m> 24 phương trinh vô nghiệm. 

Với m - 24 v à m ^ -1 phương trình có hai nghiệm 

2m - 3 ± V1 - 24w 
' M ’ 2 " 2(m T ĩ) 

Với m = -l phương trình có nghiệm là X = 

d) Điều kiện của phương trình là .V ^ 3. Ta có 

X - (m + l)x - — 21 

— 1 - -- = 2.V + m => X 2 - (m + l)x-— = (x - 3)(2x + m) 

X - 3 4 

, _ 21 
<=> X + (2 m - 5)x + - 3m = 0. 


98 


7.BTĐS10(C) - B 



3 7 — 4/77 

Phương trình cuối luôn có nghiệm X) = x 2 = —• 

Tn , 7 — 4/77 , . .1 

Ta có ——— 3 <=> m ^ 2-. 

2 4 

Kết luận 

.... .. 1 , , , , . , 3 , 7 - 4/?ỉ 

VỚI m * — phương trình đã cho có hai nghiệm X = — và = -—- 

1 3 

Với m = 2- phương trình có một nghiệm X - 2-- 

27. a) Đáp số: (x ; y) = (2 ; 3). 

b) Hệ phương trình tương đương với một phương trình -2.V + y = -3, do đó 
vô số nghiệm 

(x \y) = {a ; 2 a - 3), a tuỳ ý. 

c) Đáp số: (x ; y) - (15 ; 20,5). 

14 _ 48^ 

11 ’ 55/ 

X + 2y - 3z =2 X + 2y - 3z = 2 
2x + ly + z = 5 Cí> < 3y + 7z = 1 


d) Đáp số: {x ; y) = 

28 . a) 



-3x + 3y - 2z = -7 

[ - 32z = -4. 

Đáp số: ( x;y-,z) = ; 

1 . 0 

24 ’ 8 J 


-X - 3y + 4z = 3 

-X - 3y + 4z? = 3 

b) < 

3x + 4y - 2z = 5 Cí> < 

- 5y + 10z= 14 « < 


2x + y + 2z =4 

- 5y + 10z= 10 


1 -.V -3y + 4: =3 
- 5y + 10- = 14 
Oy + 0z = -4. 

Phương trình cuối vô nghiệm, suy ra hệ phương trình đã cho vô nghiệm. 


í 3x + ay 


ị 6x + 2 ay = 10 í 6x + 2 ay = 10 


29 . a) \ " _<=>•! ' oị 

[2.V + y = b [ó.r + 3y = 3b [(3 - 2 a)y = 30-10. 

Phương trình (3 - 2 a)y = 3 b - 10 vô số nghiệm khi và chỉ khi 
í 3-2a = 0 


3Ử-10 = 0 




3 

a ~ 2 
b = 3 


3 10 

Vậy hệ phương trình đã cho vô số nghiệm khi ứ = 2 ’ ^ = 3 


99 



ịax + 2y = a 

b) r 7 ,.,<=> 

[3x - 4y = 6 + 1 


í 2 ax + 4y = 2a ị 2 ax + 4y = 2a 
1 3x - 4y = 6 + 1 ^ |(3 + 2 a)x = b + 1 + 2(3. 

Phương trình (3 + 2 a)x = b + 1 + 2a vồ số nghiệm khi và chỉ khi 


Ị 3 + 2a = 0 

\b + 1 + 2a = 0 


<=> 



3 

2 


6 = 2 . 


Vậy hệ phương trình đã cho vô số nghiệm khi a = 



2 . 


30 . Gọi X (đồng) là giá vé người lớn, y (đồng) là giá vé trẻ em (điều kiện X > 0, 
y > 0). Ta có hệ phương trình 

Í4x + 3y = 370 000 Jjt + y = 100 000 
[2 jc + 2 y = 200 000 0 I - y = -30 000. 

Suy ra y = 30 000, X - 70 000. 

Vậy giá vé người lớn là 70 000 đồng, giá vé trẻ em là 30 000 đồng. 

31 . Gọi a là chữ số hàng chục, b là chữ số hàng đơn vị. Điều kiện a, b nguyên, 
1 < a < 9 và 0 < b < 9. Ta có 


ị 10 a + b = 2 ab + 18 
\a 2 + b 2 + 9 = 10a + b 

=> a 2 + b 2 + 9 = 2 ab + 18 
=> (a - b) 2 = 9 => a - b = ± 3. 

Trường hợp 1 

a-b = 3=>a = b + 3. 

Thay vào phương trình đầu của hệ phương trình ta được 

116 + 30 = 2(6 + 3)6+ 18 => 26 2 - 56 - 12 = 0. 

Phương trình cuối có hai nghiệm 6j = 4, 6 2 = “■ 

3 

Giá trị 6 2 = " không thoả mãn điều kiện 0 < 6 < 9 nên bị loại. 


Vậy 6 = 4, suy ra a = 7. 


100 



Trường hợp 2 


ứ-6 = -3=>ứ = 6-3. 

Thay vào phương trình đầu của hộ phương trình ta được 

116 - 30 = 2(6 - 3)6 + 18 ^ 2 b 2 - 176 + 48 = 0. 

Phương trình này vô nghiêm. 

Vậy số phải tìm là 74. 

32. Gọi X là số xe tải chở 3 tấn, y là số xe tải chở 5 tấn và z là số xe tải chở 
7,5 tấn. Điều kiện X, y, z nguyên dương. 

Theo giả thiết của bài toán ta có 

X + y + z = 57 X 4 - y 4 - z = 57 

3x 4- 5y 4- 7,5z = 290 <=> < 3x 4- 5y 4- 7,5z = 290 

22,5z= 6x 4- 15y -2x - 5y + 7,5z = 0. 

Cộng từng vế phương trình thứ hai với phương trình thứ ba ta được hệ 
phương trình 

X + y + z = 57 
3x 4- 5y 4- 7,5z = 290 
X 4- 15z = 290. 

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với -5 rồi cộng từng vế với phương 
trình thứ hai ta được 

X + y + z -51 
-2x + 2,5z = 5 
X +. 15z = 290. 

< Vj 

Từ phương trình cuối suy ra X = 290 - 15z. 

Thay giá trị tìm được của X vào phương trình thứ hai ta được n 

32,5z = 585 hay z - 18. 

Từ đó suy ra X = 20, y = 19. Các giá trị của X. y, z vừa tìm được thoả mãn 
điều kiên của bài toán. _ 

Vậy có 20 xe chở 3 tấn, 19 xe chở 5 tấn và 18 xe chở 7,5 tấn. 




101 



BẤT ĐẲNG THỨC. 
BẤT PHƯƠNG TRÌNH 


§1. BẪT ĐĂNG THƯC 

A. KIẾN THỨC CẨN NHÓ 

1. Để so sánh hai số, hai biểu thức A và B ta xét dấu của hiệu A-B 

A<BoA-B< 0 
. A < B <=> A - B < 0. 

2. Để chứng minh một bất đẳng thức ta thường sử dụng các tính chất cho 
trong bảng sau 


Điều kiện Nội dung 

a<b va b<c=>a<c 

a<bc$a + c< b + c 

c > 0 a < b <=> ac < bc 

c < 0 a < b <=> ac > bc 

a < b và c < d =>a + c<b + d 
a > 0, •(•>() a < b và c < d => ac < bd 


Tên gọi 

Bắc cầu 

Cộng hai vế bất đẳng thức 
với một số 

Nhân hai vế bất đẳng thức 
với một số 

Cộng hai bất đẳng thức 
cùng chiều 

Nhân hai bất đẳng thức 
cùng chiều 


n nguyên a < b a < b 

Nâng hai vế của bất đẳng 

díơ " g 0 < a < b => a 2 " < b 2n 

thức lên một luỹ thừa 




a < b <=> 


a < b <=> 


Khai căn hai vê của một 
bất đẳng thức 


ĩ 








3. Các bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối 



x| > 0, UI > X, UI ^ -X 


x\<a<=>-a<x<a 

(a> 0) 

x\ > a o X < -a hoặc X > a 


a\ - \b\ < \a + b\ < UI + UI 


4. Bất đẳng thức Cô-si 

'Ịãb < a + b {a > 0, b > 0). 


Đẳng thức 4ãb = 


a + b 
2 


xảy ra khi và chỉ khi a = b. 


5. Khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 

Xét hàm sô' y = f(x) với tập xác định D. Ta định nghĩa 
a) M là giá trị lớn nhất của hàm số y = /(x) 


ịf(x) < M, Vjr e D 
|3x 0 e D, /u 0 ) = M. 


b) m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) 


ịf(x) > m, V.v e D 
[3x 0 e D, /(.Y 0 ) = m. 


B. BÀI TẬP MẪU 


BÀI I_ 

Chứng minh rằng 2xyz < X 2 + y 2 z 2 , V.v. V. z. 

Giải 

Xét hiệu X 2 + y 2 z 2 - 2xyz = (x - yz) 2 > 0. 

Vậy X 2 + y 2 z 2 > 2xyz. 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi (x - yz) 2 = 0 «> X = yz. 




Chú ý. Có thể chứng minh bất đẳng thức đã cho bằng phương pháp biến đổi 
tương đương như sau 

X 2 + y 2 z 2 > 2 xyz <=> X 2 - 2 xyz + y 2 z 2 >0 <=> ( X - yz ) 2 > 0 (đúng). 


BÀI 2- 

Chứng minh rằng -4= < Vơ + 1 - Vơ - 1, Va > 1. 
Vơ 


Giải 


Cách 1. Hai vế bất đẳng thức cần chứng minh đều dương, nên ta có 


—!=■ < Vơ + 1 - Vơ - 1 o 
Vơ 


T 

V Vỡy 


< 


(Vơ +1 - Vơ -1) 


Ị_ 

a 


o — < (ơ + 1) + (a - 1) - 2Vơ 2 — 1 o 2Vơ 2 — 1 < 2ơ - — 


1 


1 


<=> 4(a - 1) < la - — (vì 2ơ > 2 > —, Va > 1 => 2a - V > 0, Va > 1) 


<=> 0 (đúng). 
a L 


Cách 2. —< 

-Vơ 


.C7TT_./— 1 ^ (V^TT) 2 -(V^T) 2 
Vơ Vơ +1 + Vơ -1 

o Vơ +1 + Vơ -1 < 2Vỡ 

o Vơ +1 - Vỡ < Vỡ - Vơ -1 


Vơ +1 + Vỡ Vỡ + Vơ -1 
<=> Vỡ + Vơ — 1 < Vơ +1 + Vỡ 

<=> Vơ - 1 < Vơ + 1 (đúng). 


104 



BÀI 3_ 

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = — + - với 0 < X < 1 

X ỉ - X 

Giải 


Cách 1. Vì — > 0 và ỉ— >0, Vi e (0 ; 1) nên áp dụng bất đẳng thức 


Cồ-si hai lần ta có 


_ 1 , 1 ^ „ 1 ỉ 

y= Ì + I^7 s2 'V7ĩ^ 


■y > 4, Vx € (0 ; 1). 


2- , > 2. - - = 4. 

V*-0 - X) x + l-x 

2 


■_Ị_ _ _Ị_ 

X 1 - X 

Xảy ra đẳng thức y = 4 khi và chỉ khi X = \ - X hay x = 2 

X e (0 ; 1) 


Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số y = — + ~— bằng 4 khi X = -ị- 

X 1 - X V 


_ 1 , 1 l - X + X 1 

Cách 2. Ta có y = — + ——— = ——-—— = ——— 


X \ - X x{\ - x) x(\ - x) 


X + 1 - X 
2 


y > 4, Vi e (0 ; 1). 


, í ; X — 1 — X ] 

Xảy ra đăng thức y = 4 khi và chỉ khi hay X = 2-. 

u e (0 ; 1) 2 


Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số y = — + —-— bằng 4 khi X = 4- 

X \ - X 2 


105 




c. BÀI TẬP 


Trong cảc bài tập từ ỉ đến 10, cho a, b, c, d là nhưng số dương ; X, y, z 
là những sô' thực tuỳ ý. Chứng minh rằng 

1. .V 4 + V 4 > .V 5 y + .Y}’ 3 . 

2. .V 2 + 4y 2 + 3r 2 + 14 > 2.V + 12y + 6:. 

3. ~ĩ= + -í= > 'fỡ + 4b. 
yb \jơ 

A 1 1 ^ 4 

4 ' a + b~ ơ + b 

5. > HĨM. 

4 

c 11.1,1^ 16 

a b c d a + b + c + d 

7. a 2 b + ị>2a. 

b 

8. (a + b){b + c)(c + a) > 8 abc. 



11. Tim giá trị nhỏ nhất của hàm sô' 

4 9 

_v,= — + ——— với 0 < .V < 1. 

X 1 - X 

12. Tìm giá trị lớn nhất của hàm sốy = 4.r 3 - X 4 với 0 < -V < 4. 

13. Tim giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số sau trên tạp xác định của nó 

y = yjx - 1 + yỈ5 - X. 

14. Chứng minh rằng u - z| < |jc - y| + |_v - z\, \fx, y, z. 


106 



§2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 

VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT Ẩn 


A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Điều kiện của một bất phương trình là điều kiện mà ẩn số phải thoả mãn để 
các biểu thức ở hai vế của bất phương trình có nghĩa. 

2. Hai bất phương trình (hệ bất phương trình) được gọi là tương đương với 
nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm. 

3. Các phép biến đổi bất phương trình 

Kí hiệu D là tập các số thực thoả mãn điều kiện của bất phương trình 
P(x) < Q(x). 

a) Phép cộng 

Nếu f(x) xác định trên D thì 

P(x) < Q(x) o P(x) + /(a) < Q(x) + /(*). 

b) Phép nhân 

Nếu f(x) > 0, Va- 6 D thì 

P(x) < Q(x) o P(x).f(x) < Q(x).f(x) - 
Nếu /( a) < 0, Va 6 D thì 

P(x) < Q{x) <=> P(x).f (a) > ố(a)./(a). 

c) Phép bình phương 

Nếu P( a) > 0 và Q(x) > 0, Va 6 D thì 

P(x) < Q{x) o P 2 (.v) < Q 2 {x). 

4. Chú ý. Khi biến đổi các biểu thức ở hai vế của một bất phương trình, điều 
kiện của bất phương trình thường bị thay đổi. Vì vậy, để tìm nghiệm của 
bất phương trình đã cho ta phải tìm các giá trị của ẩn đồng thời thoả mãn 
bất phương trình mới và điều kiện của bất phương trinh đã cho. 


107 



B. BÀI TẬP MẪU 


BÀI 1 


Viết điều kiện của các bất phương trình sau 

b) 3. 


a) 


X + 1 


'(X-2Y 


< X + 1 ; 


1 + X 


u 2 -3x + 2 


2x l < 1. 


Giải 

7 íx + 1 > 0 \x> 

a) Điều kiện của bất phương trình là _ hay < 

\x -2 * 0 [x * 2. 


b) Điều kiện của bất phương trình là X 2 - 3x + 2 * 0 hay X * 1 và X * 2. 


BÀI 2_ 

Xét xem hai bất phương trình sau có tương đương hay không ? 

X 2 < X và X < 1. 

Giải 

Hai bất phương trình không tương đương, vì X = -3 không là nghiệm của 
bất phương trình X 2 < X nhưng lại là nghiệm của bất phương trình X < 1. 

BÀI 3_'_ 

Chứng minh rằng bất phương trình sau vô nghiệm 

V3 - X + \Jx - 5 > -10. 

Giải 

Điều kiện của bất phương trình là 

Í3-X>0 ÍX<3 
\x - 5 > 0 \x > 5. 


108 


Không có giá trị nào của X thoả mãn điều kiện này, vì vậy bất phương trình 
vô nghiệm. 



BÀI 4 


Giải bất phương trình —— 5 < 2 

VA' - 5 

Giải 

(x - 4)V* - 5 íx-5>0 _ 

77^5 U-4<2 

c. BÀI TẬP 

Trong các bài tập từ 15 đến 19, hãy viết điều kiện của mỗi bất phương 
trình và chỉ ra các cặp bất phương trình tương đương. 

15. 2x - 3-ỉ— < X - 4-ỉ— và 2x - 3 < X - 4. 

X - 5 X - 5 

16. X + 3 -ỉ— <2 -ỉ— và X + 3 < 2. 

X + 7 X + 7 

17. (18 + X - 2x 2 )(4x + 8) < (18 + X - 2x 2 )(l - x) và 4x + 8 < 1 - X 

18. 3x + 1 < X + 3 và (3x + l) 2 < (x + 3) 2 . 

JC 4“ 5 

19. -—- < 0 và (x + 5)(x - 1) < 0. 

X - 1 

Trong các bài tập từ 20 đến 25, xét xem cặp bất phương trình nào lờ 
tương đương. 

20. X 2 > X và X > 1. 

21. X 4 > X 2 và X 2 > 1. 

22. — < 1 và X > 1. 

X 

23. V1 - X < X và 1 - X < X 2 . 


109 



24. yỊ(x + l)(.v - 2 ) >J và VV + 1 ,\lx - 2 > X. 

25. (2 - _v) 2 (x + 1) > 2(2 - x) 2 và X + 1 > 2. 

Chíùìg minh rằng các bất phương trình sau vô nghiệm 

26 yÌ5 - X 4 - X 2 

' Va- - 10 (VÃ- + 2 ) < (*-4)(* + 5)‘ 

27. Va - 2 - X + 1 H — 7 1 = < 2 . 

sjx 2 -x + 1 

28. Va- 2 + 1 + V.v 4 - X 2 + 1 < 2 Va: 6 + 1 . 

29. 4a- 6 + 3 > (x 4 + 2) 2 . 

Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau 


30. X + y[x > ( 2 VV + 3 )(VÃ- - 1 ). 

31. (VTTr + 3H2VT7 - 5 ) > Vl-X - 3 . 

32. sl(x-4) 2 (x + \) > 0. 


33. yf( 


34. 


35. 


X + 2ỷ(x - 3) > 0. 


- 3 3(2x - 7) 

-2* + V > ——4—— 
5 3 

1 ^ 5(3x - 1) 

X - — < —--——. 

2 2 > 


3.V + 1 3 - X X + 1 2x - l 


2 3 

~ 2x + 1 4 

3 - 5 >X+ T 


36. Giải và biện luận bất phương trình theo tham số m 


mx - m 2 > 2x - 4. 


110 



§3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Dâu của nhi thức bậc nhất fịx) = ax + b 


a) Bảng xét dấu 


X 

b 

—co - +00 

a 

f(x) = ax + b 

a > 0 

- 0 + 

a < 0 

+ 0 - 


b) Sử dụng trục số 


b 

a 


fịx) = ax + b > 0 


Nếu a > 0 thì 


f ịx) - ax + b < 0 


Nếu a < 0 thì 


f{x) = ax + b > 0 


f(x) = ax + b < 0 


2 . Khử (lâu giá trị tuyệt đối 


a) Bảng khử dấu giá trị tuyệt đối 


.V 

b 

—00 - +00 

a 

\ax + b\ 

ơ > 0 

—(ứ.Y + b) 0 ax + b 

a < 0 

a. Y + b 0 -{ax + b) 


1 11 






















I |2 2 

b) Đồng nhất thức UI = X , vu. 

c) Hai cặp bất đẳng thức tương đương (điều kiện a > 0) 

\x\ < a o -a < X < a \ 


x\ > a <=> 


X > a 
X < -a. 


B. BÀI TẬP MẪU 


BÀI 1- 

Giải bất phương trình \2x - l| <x + 2. 


Giải 

Nếu A + 2 < 0 hay X < -2 thì bất phương trình vô nghiệm. Nếu X > -2 thì 
\2x - l| < A + 2 o -(x + 2) < 2x - 1 < (x + 2) 

ohv,- 

[-1 < 3x 
o -ị < X < 3. 

BÀI 2_ 

Giải bất phương trình 

u - l| < 2|-A - 4| + X - 2. 


Giải 

Khử dấu giá trị tuyệt đối 


,v 

—00 

-4 

1 +00 

u- - li 

-(* - 1) 

-u - 1) 

1 

o 

1 

H 

<N 

2(-x - 4) 

1 

Ỉ-Ị 

<N 

1 

o 

■*+ 

1 

(N 

1 


112 



a) Với X < -4 bất phương trình trở thành 

-X + 1 < -2x - 8 + X - 2 hay 1 < -10, ' 
do đó trong khoảng (-00 ; -4], bất phương trình vô nghiệm. 

b) Với -4 < X < 1 bất phương trình trở thành 

X + 1 < 2.X + 8 + X — 2 . 

Ta có (1) <=> 4x > -5 o;c > -4- 

4 

Vậy trong khoảng (-4 ; 1], bất phương trình có nghiệm là 



c) Với X > 1 thì bất phương trình đã cho tương đương với 
x-l<2x + S + x-2. 

Ta có (2) <=> 2x > -7 


<=> X > -- 


Vậy mọi X > 1 đểu là nghiệm của bất phương trình. . 

Tổng hợp các kết quả ta được nghiệm của bất phương trình đã cho là 

-^- < X < 1 và X > 1 hay -Ậ <x< + 00 . 

4 4 

c. BÀI TẬP 


( 1 ) 


( 2 ) 


Xét dấu các biểu thức sau 


37. 

38. 

39. 

40. 


f(x) = (-2x + 3)(x - 2)(x + 4). 

_ 2x + 1 
f{x) (x-DU + 2)' 

= 2x-\~ x +2' 

f(x) = (4x - l)(x + 2)(3x - 5)(-2jc + 7). 


8.BTĐS10(C) - A 


113 



Giải các bất phương trình sơu 


42. — 1 - —- > 1. 

X 2 -4 

1 , 1.1 

43 ‘ 7^7 + 772 > 7 ^ 2 ' 

44. |x- 3 | > -1. 

45. 15-8*1 < 11. 

46. |x + 2\ + \-2x + l| < X + 1. 


§4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 

A. KIẾN THỨC CẨN NHÓ 

1. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình 

ax + by < c (1) 

trong đó ứ và ố là hai sô' không đồng thời bằng 0. 

Bước 1. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ đường thẳng (A) : ax + by = c. 

Bước 2. Lấy một điểm Mq(x 0 ; y 0 ) £ (A) (ta thường lấy gốc toạ độ ơ) 

Bước 3. Tính ax Q + by Q và so sánh ơXq + by 0 với c. 

Bước 4. Kết luận 

Nếu ax 0 + by ữ < c thì nửa mặt phảng bờ (A) chứa Mq là miên nghiệm của 
ax + by < c. 

Nếu ax ữ + by 0 > c thì nửa mặt phẳng bờ (A) không chứa Mq là miền 
nghiệm của ax + by < c. 


114 


8.B1ĐS10(C) - B 



2. Bỏ bờ miển nghiệm của bất phương trình (1) ta được miền nghiệm của bất 
phương trình ax + by < c. 

Miền nghiệm của các bất phương trình ax + by > c và ax + by > c được 
xác định tương tự. 

3. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

ax + by < c 
a'X + b'y < c'. 

Vẽ các đường thẳng (A) : ax + by = c và (A 1 ) : a'X + b'y - c'. 

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình và tìm giao của chúng. 

4. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các biểu thức dạng F = ax + by, 
trong đó X, y nghiệm đúng một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn đã cho. 
Vẽ miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. 

Miền nghiệm nhận được thường là một miền đa giác. Tính giá trị của F ứng 
với (x ; y) là toạ độ các đỉnh của miền đa giác này rồi so sánh các kết quả 
từ đó suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức. 

B. BÀI TẬP MẪU 

BÀI 1_ 

Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình 

2_v - y < 3. 


Giải 

Vẽ đường thẳng (A) có phương trình 
2x - y = 3. 

Ta thấy c - 3 > 0 nên miền nghiệm 
của bất phương trình đã cho là nửa 
mặt phẳng bờ (A), chứa gốc toạ độ 
(phần mặt phẳng không bị tô đen 
(kể cả bờ)) (h.43). 



Hình 43 




BÀI 2 


a) Biểu diễn hình học 


tập nghiệm của hệ bất phương trình 


m 


X + y + 2 < 0 
X - y - 1 < 0 
2x - y + 1 > 0 ; 


b) Tìm X, y thoả mãn ( H ) sao cho F - 2x + 3 y đạt giá trị lớn nhất, giá trị 
nhỏ nhất. - 


Giải 

a) Vẽ ba đường thẳng X + y = -2, X - y = \, 2x - y = -l. 


Tun toạ dộ giao điểm của ba cặp đường thẳng bằng cách giải ba hệ phương trình 


(a) 


(b) 


(c) 


ịx + y + 2 - 0 
[x - - 1 = 0 

ịx - y - 1 = 0 
I 2x - y + 1 = 0 

\2x - y + 1 = 0 


X = —- 


<=> i 


o 


y = - 


2 

3 _ 
2 ’ 


\x = -2 

1 >’ = -3 ; 


o 


■V + y + 2 = 0 
Ta được ba giao điểm 

C(-l; -1). 


X = -1 

y = -i- 


Vì điểm 0(0 ; 0) có toạ độ 
không thoả mãn bất phương 
trình đẩu và thoả mãn hai bất 
phương trình cuối của hệ nên 
miền nghiệm của hệ (. H ) là miền 
tam giác ABC (kể cả biên) 
(h.44). 



Hình 44 


116 















b) Lập bảng 




B(-2 ; -3) 

C(-l ;-l) 


\2 ’ 2 ) 


F = 2x + 3y 

11 

-13 

-5 

2 




Do đó F = 2x + 3 y đạt giá trị lớn nhất bằng -5 tại X = -1, y - -1 ; 
F = 2x + 3y đạt giá trị nhỏ nhất bằng -13 tại X = -2, y = -3. 


c. BÀI TẬP 

47. Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình sau 

a) 3 + 2y > 0 ; b) 2x - 1 < 0 ; c) X - 5y < 2 ; 

d) 2x + y > 1; e) -3x + y + 2 < 0 ; f)2x-3j + 5>0. 

48. Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình sau 

Í2x - 1 < 0 , í3 - y < 0 

a) " b) r 

[-3x + 5 < Ọ ; [2x - 3j + 1 > 0. 

49. Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 8a. Nếu trồng đậu thì 
cần 20 công và thu 3 000 000 đồng trên mỗi a, nếu trồng cà thì cần 30 công 
và thu 4 000 000 đồng trên mỗi a. Hỏi cần trổng mỗi loại cây trên diện tích 
là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công không quá 180 ? 


117 




§5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 






2 

4) ax + bx + c = 0 có các nghiệm âm khi và chỉ khi 


A > 0 

c 


> 0 


a 


~< 0 ; 

a 


5) ax 2 + bx + c > 0, V* <=> 


6) ứ* 2 + bx + c > 0, Vi o 


7) ứ* + bx + c < 0, Vx <=> 


8) ax 2 + bx + c < 0, Vx <=> 


ịa > 0 

|a < 0 ; 

ịa> 0 

|a <0; 

\a< 0 

U <0; 

\a< 0 
I A < 0. 


B. BÀI TẬP MẪU 


BÀL 1. 


X — Qỵ 4 - 1 A 

Giải bất phương trình ————— > 0.' 

X 2 +9x + 14 


(1) 


Giải 


Tam thức X 2 - 9x + 14 có hai nghiệm phân biệt Xị - 2, x 2 = 7. 

Tam thức X 2 + 9x + 14 có hai nghiệm phân biệt x 3 = -7, x 4 =-2. 
Lập bảng xét dấu vế trái của bất phương trình (1) 



119 








Từ bảng trên suy ra nghiệm bất phương trình đã cho là 


(-00 ; -7) u (-2 ; 2] u [7 ; +oo). 


BÀI 2- 

Xét phương trình mx 2 - 2 (m - l)x + 4 m -1 = 0. Tim các giá trị của 
tham số m để phương trình có 

a) Hai nghiệm phân biệt; 

b) Hai nghiệm trái dấu ; 

c) Các nghiệm dương ; 

d) Các nghiệm âm. 

Giải 


Xét 


A' = (m - l) 2 - m{Am - 1) 


= -3 m 2 - m + 1 (nếu m ^ 0). 

a) Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m ^ 0 và A' > 0 


hay 


tức là 


1 3 m l + m - 1 < 0 
[m ^ 0 

-1-VĨ3 


< m < 0 hoặc 0 < m < 


-1 + VĨ3 


NI ✓✓ ^ 7 4/72 — 1 

b) Phương trình có các nghiệm trái dấu khi và chỉ khi —-—- < 0 


m 


hay m(4m - 1) < 0 tức là 0 < m < 4- 

4 

m ^ 0 
A' > 0 

c) Phương trình có các nghiệm dương khi và chỉ khi <Ị > 0 

a 

a 


120 



hay 


m * 0 

-1 - VĨ3 

6 

4m - 1 


< m < 


-1 + yfĨ3 


tức là 


m 

2(m - 1) 


> 0 
> 0 


m * 0 

-l-yỉĩĩ 


< m < 


-l + yíũ 


m 


m < 0 hoặc m > 4 
4 

m < 0 hoặc m > 1. 


1 _ /l Õ 

Vậy -< m < 0. 

6 

__ .... , I -ỉ + Jỉị 

d) Giải tưcmg tự c), ta được kết quả < m < - — • 

4 6 


BÀI 3_ 

Tim các giá trị của m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi X 

- mx 2 - 4 (m - l)x + m - 5 < 0. 


Giải 

a) Nếu m = 0 thì bất phương trình trở thành 4x - 5 < 0, bất phương trình 
chỉ nghiệm đúng với X < 

b) Nếu m* 0 thì bất phương trình nghiệm đúng với mọi X khi và chỉ khi 

|a' = 4 {m - l) 2 - m{m - 5) < 0 

Ị/n < 0 

,_ [ 3 m 2 - 2>m + 4 < 0 ... 

hay „ (*) 

[m < 0. 

Không có giá trị nào của m thoả mãn (*). 

Kết luận. Không có giá trị nào của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi X. 


c. BÀI TẬP 

50. Xét dấu các tam thức bậc hai 

a) 2x 2 + 5x + 2 ; b) 4x 2 -3x-l ; 

c) -3x 2 + 5* + 1 ; d) 3x 2 + X + 5. 


121 



Giải các bất phương trình sau 
51. a) A 2 - 2.V + 3 > 0 ; 


b) X 2 + 9 > 6a. 


52. a) 6a 2 - A - 2 > 0 


53. a) 


X L + 3.V - 10 


_ . A" + 1 „ A - 

54. a) ——4 + 2 > -— 

A - 1 A 


b) ^A Z + 3 a + 6 < 0. 

, 10 - A 1 

b) 4 1 - > 4 . 

5 + A 2 2 

,, 12^3 

b) ——- H-—— < — 

A + 1 A" + 3 X + 2 


Tìm các giá trị của tham số m để các bất phương trình sau nghiệm đúng với 
mọi X (các bài tập 55, 56) 


55. a) 5a 2 - X + m > 0 ; 

p, A -mj-2 

56. a) —— 4 -—- > -1 ; 

A 2 - 3a + 4 


b) mx L - 1 0a‘ - 5 < 0. 


b) m(m + 2)a 2 + 2mx + 2 > 0. 


57. Tim m để bất phương trình sau vô nghiệm 


a) 5 a 2 - A + m < 0 ; 


b) mx 2 - 1 Oa - 5 > 0. 


58 . Tim m Jể phương trình sau có hai nghiệm dương phân biệt 

a) (m 2 + m + \)x 2 + (2 m - 3)a + m - 5 = 0 ; 

b) A 2 - 6 mx + 2 - 2m + 9 m 2 = 0 . 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯONG IV 


59. Chứng minh rằng 


60. Chứng minh rằng 


(a 2 - y 2 ) 2 > Axy(x - y) 2 , Va, y. 


X 2 + 2ỵ 2 + 2a>> + y + 1 > 0, Va, y. 


61. Chứng minh rằng 

(a + 1 )(b + 1 )(a + c)(b + c) > 16 abc, vói a, b, c là ba số dương tuỳ ý. 


122 



62. Chứng minh rằng 

ư 2 I 1 1' 

a + b + c < -^ a b + b c + c a + — + — + — , 

2\ a b c) 

với a, b, c là những số dương tuỳ ý. 

63. Cho a, b y c là ba số thực thoả mãn điều kiện ứ 3 > 36 và abc = 1. 

2 

Xét tam thức bậc hai f(x) - ,v 2 - ax - ĩbc + 

a) Chứng minh rằng f(x) > 0, V.v ; 

2 

b) Từ câu a) suy ra -y- + b + c > ab + bc + ca. 

64. Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số m 

(m - ì).\fx < 0. 

65. Tìm a và b để bất phương trình 

(x - 2a + b - 1)(A' + a - 2b + 1) < 0 
có tập nghiệm là đoạn [0 ; 2]. 

66 . Tìm a và b (b > —1) để hai bất phương trình sau tương đương 

(x - a + b){x + 2t- - ồ - 1) < 0 (1) 

và \x + a - l\ < b + 1. (2) 

67. a) Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ đồ thị các hàm số sau 

V = f(x) = \x + 3| - 1 ; 
y = g(;r) = \2x - m\ ; 
trong đó m là tham số. 

Xác định hoành độ các giao điểm của mỗi đồ thị với trục hoành. 

b) Tìm các giá trị của tham sô' m để bất phương trình sau nghiệm đúng với 
mọi giá trị của .V 

\2x - m\ > \x + 3| - 1. 


123 



LÒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


A 4 4^ T ^ 441 -1 

1. X + y > X y + xy o * + y - X y - xy ò > 0 


<=> x i {x - y) + y i (y - x) > 0 <=> (x - y)(;r - y 3 ) > 0 


<=>(*- y) 2 (x 2 + y 2 + xy) > 0 o (x - y) 2 


x + + 


3/ 


2. x 2 + 4 y 2 + 3z 2 + 14 > 2x + 12 y + 6z 

o X 2 - 2x + 4 y 2 - 12 y + 3(z 2 - 2z) + 14 > 0 
o (X - l) 2 + (2 y - 3) 2 + 3(z - l) 2 + 1 > 0 (đúng). 

, a , b r [- (Vã ) 3 + (yfbỷ r ỊT 

3. - J= H- ~r= ^ V ơ + V b - Ỵ= - Ỵ= - > V Q, yj b 

yjb yja VứVÒ 

<=> (Vã + 4b){a + b - 4ãb) > (Vã + yỊb)4ãb 
<=> (Vã + 4b){a + b - 2Vữố) > 0 
<=> (Vữ + 4b){4ã - SÝ > 0 (đúng). 

4. Từ — + Ậ > 2 jV_ và a + ố > 2VỠỐ suy ra 

ơ b \ ơb 


1 1 


1 1 


(a + 6 ) -7 + 7 - >4 hay - +-r £ 
' a b 1 u 


a b a + b 

5. Từ a + b > 2 'Ịãb và c + d > l4cd suy ra 
a+b+c+d> 2 (yfỡb + 'Ịcd) 

> 2.2 yjyfãb.y[cd 


a + b + c + d 


> iỊabcd. 


6. T ừơ + b + c + d> 4\labcd và — + 7- + — + -7 > 4í/— 

a b c d V abcd 


> 0 (đúng). 


124 



suy ra (a + b + c + d)[ - + ị + - + > 16 

\a b c d) 

, , 1 , 1,11 16 

hay —+—+—+—>-—- 

a b c d a + b + c + d 


7 . a^b + - b >2^b.- b =2a. 

8. Từ a + b > 2 'Ịãb, b + c > 2 4bc, c + a > 2 -Ịcã 
suy ra(a + b)(b + c)(c + a) > 8 aồc. 

9. (Vứ + \fb ) = a + b + 2\[ãb > 2yJ(a + b).2\[ãb. 


10 . (a + b + c)\ - + ị + - 
a b c 


a b 


b a 


a c 


= l + l + l+ -r + — + — + — + — + T- 


c a 


b c 


> 3 + 2 + 2 + 2 = 9 => - + ị + -> 


c bj 
9 


a b c a + b + c 


11 y 4(* + 1 - x) | 9(x + 1 - x) 


4 + 9 + 


4(1 - X) 


+ 9- 


> 13 + 2J4 


X 1 - X 

=> y > 25, V;c e (0 ; 1). 

Đẳng thức y -25 xảy ra khi và chỉ khi 
'4(1 -x) 9x 

—— -= T—— = 6 

X 1 - X 

X e (0 ; 1) 


(1-JC) 


•9- 


= 25 


hay X = 


Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng 25 đạt tại X = 


12. y = 4x 3 -X 4 = Jt 3 (4-;t) 
=> 3y = x.x.x{\2 - 3x) < 


X + X Ý ( X + 12 - 3x x2 


48y < [2*(12 - 2x)f < [ 2x + ^ 2x ] 


= 6 


y < ^ = 27, Vx e [0 ; 4]. 
48 


125 



y = 27 » 


o X = 3. 


.V = X 

X = 12 -3x 
2x = 12- 2.V 
X e [0 ; 4] 

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng 27 đạt được khi X = 3. 
13. Vế phải có nghĩa khi 1 < X < 5. 

Ta có y 2 = (V^ĩ + V5 -X) 2 = 4 + 2Ậx - 1)(5 - x) 


[y 2 > 4,Vx e [1 ; 5] Ịy - 2 

ly < 4 + (x - 1 ) + (5 - x) = 8 \y ^ 2 V 2 


Vx 6 [1 ; 5]. 


Hơn nữa y = 2 o (x - 1)(5 - x) = 0 o 


.V = 1 

.V = 5 


y = 2 V 2 o X - 1 = 5 - X o X = 3 . 

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng 2 V 2 khi X = 3, giá trị nhỏ 
nhất của hàm số đã cho bằng 2 khi X = 1 hoặc X = 5. 

14 . |x - z\ = |(x - y) + {y - c)| < |x - y| + |y - z|. 


Trong các bài tập từ bài 15 đến bài 25, kí hiệu bất phương trình đầu là (1), 
bất phương trình sau là ( 2 ). 

15. Điều kiện của bất phương trình ( 1 ) là X - 5 ^0ox^5; điều kiện của bất 
phương trình (2) là X tuỳ ý. 

Hai bất phương trình tương đương với nhau vì cùng có tập nghiệm là 

X<-1. 

16. Điều kiện của bất phương trình (1) là X + 7 0 <=> X -1 ; điều kiện của 

bất phương trình (2) là X tuỳ ý. 

Hai bất phương trình không tương đương vì X = -7 là một nghiệm của bất 
phương trình ( 2 ) mà không là nghiêm của bất phương trình ( 1 ). 

17 . Hai bất phương trình cùng có điều kiện là X tuỳ ý. 

Hai bất phương trình không tương đương vì X = -3 là nghiệm của bất 
phương trình ( 2 ) nhưng không là nghiệm của bất phương trình ( 1 ). 


126 



18. Bất phương trình (1) và bất phương trình (2) cùng có điểu kiện là .V tuỳ ý 
nhưng hai bất phương trình này không tương đương vì X = -2 là nghiệm bất 
phương trình (1) mà không là nghiệm của bất phương trình (2). 

19. Điều kiện của bất phương trình (1) là A - 1 * 0 « .V * 1. Điều kiện của bất 
phương trình (2) là X tuỳ ý. Với điều kiện .V * 1 thì (.V - l) 2 > 0 nên nhân 
hai vế bất phương trình (1) với (x - l) 2 ta có 


( 1)0 


-V * 1 

-V + 5 


.V 


(.V - l) 2 < 0 


<=> 


\x * 1 

\(x + 5)(x - 1) < 0 


<=> (2) (vì .V = 1 không là 


nghiệm của bất phương trình (2)). 

20. Không tương đương, vì .V = 0 là một nghiệm của bất phương trình (1) nhưng 
không là nghiệm của bất phương trình (2). 

21. Không tương đương, vì .V = 0 là một nghiệm của bất phương trình (1) nhưng 
không là nghiệm của bất phương trình (2). 


22. Không tương đương, vì X - -1 là một nghiệm của bất phương trình (1) 
nhưng không là nghiệm của bất phương trình (2). 

23. Không tương đương, vì .V = -2 là một nghiệm của bất phương trình (2) 
nhưng không là nghiệm của bất phương trình (1). 

24. Không tương đương, vì X = -1 là một nghiệm của bất phương trình (1) 
nhưng không là nghiệm của bất phương trình (2). 


25. Không tương đương, vì .V = 2 là một nghiệm của bất phương trình (2) nhưng 
không là nghiệm của bất phương trình (1). 

26. Điều kiện của bất phương trình là 


'5 - X > 0 
X - 10 > 0 

X > 0 

(x - 4)(x + 5) * 0 


f.v < 5 


<=> 1 .V > 10 


.V * 4 và X & -5. 


Không có giá trị nào của .V thoả mãn điều kiện trêr, nẽn bất phương trình 
vô nghiệm. 


127 



27. Theo bất đẳng thức Cô-si ta có 


IX — X 4 - 1 4 - 


> 2, V*. 


Ix - X + 1 


nên bất phương trình đã cho vô nghiệm. 


28. \jx z + 1 + \lx 4 - X 2 + 1 > 2\j\l X 2 + ỉ. X 4 - X 2 + l 


4 .2 


= 2yJ(x 2 + l)(x 4 - X 2 + 1) = 2\lx 6 + 1 , Vjc. 


nên bất phương trình đã cho vô nghiệm. 


29. Có 4x b + 3 < 4(jc õ + 1) = 4(jc 2 + 1)(jc 4 - JC 2 + 1) 


JC 2 + 1 + JC 4 - JC 2 + 1 


4x 6 + 3 < (x 4 + 2) 2 , Vx. 


Do đó bất phương trình đã cho vô nghiệm. 

30. X + 4x > (2 yfx + 3 )(yfx -1)<=>J <c + yfx > 2x - 3 + yfx 


ịx > 0 

o < _ ^ <=> 0 < JC < 3. 

X > 2x — 3 


Đáp sô': 0 < X < 3. 

31. (VĨ^T + 3)(2VĨ^7 - 5) > VT^ - 3 
<ĩ=> 2(1 - x) - 15 + Vl - jr > V1 - JC - 3 


1 - > 0 Íjc < 1 

„ „„ „ <=> í _ <=> JC < -5. 

-2x - 13 > -3 \x < -5 


Đáp sô': X < -5. 


128 



32. Vu-4) 2 U + 1) > 0 <=> (X - 4) 2 (x + 1) > 0« r * , 4 „ <=> r * 4 , 

[x + 1 > 0 [x > -1. 

Đáp số: -1 < X < 4 ; 4 < X < +00. 


33. Ậx + 2) 2 (x - 3) > 0 <=> (jc + 2) 2 U - 3) > 0 <=> 


x + 2^0 1 x ^-2 


X - 3 > 0 X > 3. 


Đáp sô': X > 3. 

34. Giải bất phương trình thứ nhất 

-2x + ị> 3(2 *~ 7) <=> -30*+ 9 > 15(2*-7) 


<=> 60x < 15.7 + 9 <=> ;t < 24^- 

Giải bất phương trình thứ hai 

1 ^ 5(3* - 1 ) , ir r . 4 

X —< —-r—— <=> 2x - 1 < 15* - 5 <=>*>—• 

2 2 13 

Đáp sô: 

UR - ,_„ 3* + 1 3 - * * + 1 2x - ỉ 

35. Giai bất phương trình đau ——--— < —ị - -Ỵ— 


9* + 3 - 6 + 2* ^ 3* + 3 - 8 * + 4 

<=> -- < --—-- 

6 12 


<=> 22* - 6 < -5* + 7 o 21X <13 <=> * < 


t ' \ VI 4- 1 4- 

Giải bất phương trình sau 3 -—— > X + Ỷ 


15-2*-l 3* + 4 . 

<=> -4-> ——— <=> 42 - 6x > 15* + 20 


<=> 21* < 22 <=> * < 


9.BTĐS10(C) - A 


129 



Hệ đã cho tương đương vói 


, 22 

21 


Đáp số: X < 24.- 

36. mx m 2 > 2x - 4 <=> {m - 2)x > (m - 2 ){m + 2). 

Nếu m > 2 thì m - 2 > 0, bất phương trình có nghiệm là X > m + 2 ; 

Nếu m < 2 thì m - 2 < 0, bất phương trình có nghiệm là X < m + 2 ; 

Nếu m = 2 thì bất phương trình trở thành 0x > 0, bất phương trình 
vô nghiệm. 

37. f(x) = (-2x + 3)(x - 2)(x + 4) 



1 


9,BTĐS10(C) - B 














+ X - 3 


X + X - 3 


Bảng xét dấu vế t 

0 - 2)0 + 2 ) 
rái của ( 1 ) 

X 

—00 “ 

■2 

X + 1 

- 

- 

X - 2 

- 

- 

X + 2 

1 

3 + 

Vế trái của (1) 

- 

+ 

Đáp số: -2 < X < 

1 1 

4- > - 

ỉ -1, X > 2. 

1 X + 2 + X - 1 

—-— <“> --- 



i_±. 

+ 


X — \ X + 2 X - 2 o + 2){x - 1 ) X — 2 

( 2 x + 1)0 - 2) - o - 1)0 + 2 ) 
^ o - 1)0 + 2 )(x - 2 ) 

X 2 -4x 

<=> - - —-7 -2—-— > 0 

(x - 1)0 + 2)0 - 2 ) 

-QQ- -> 0 . 

(x - 1)0 + 2)0 - 2 ). 

Bảng xét dấu vế trái của (1) 


X —00 —2012 

X Ị - 0 + + 

X - 4 _ 

X- 1 _ - ; - ; - 0 + ; 

X + 2 — 0 + : + ị + : 

X - 2 - ị - ; - ; - 0 

Vế trái của (1) - + 0 - + 


- 0 
+ 


+ 

+ 

0 + 


- 0 + 

+ . + 
+ + 


: trái của ( 1 ) - + 0 - 

Đáp số: -2 < X < 0 ; 1 < X < 2 ; 4 < X < - 


- 0 + 














44. Vì \x - 31 > 0, Vx nên \x - 31 > -1, \fx. 

Tập nghiệm của bất phương trình là (-00 ; + oo). 

45. 15 - 8*1 < 11 o 18* - 51 < 11 o -11 < 8* - 5 < 11 

<=>-ll+5<8*<ll+5<=>^<*<2. 

4 

-3 

Đáp sô : -ị- < X < 2. 

46. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở vế trái bất phương trình ta có 


X 

-co -2 ị +00 

2 


u + 2.\ 

-(* + 2) 0 X + 2 ị X + 2 

1 

-2x + l| 

(~2x + 1) (-2x + 1) 0 -(-2x + 1) 


Bất phương trình đã cho tương đương với 

1 * < -2 

[-(* + 2 ) + {-2x + 1 ) < * + 1 

-2 < X <ị- 

2 <=> 

(* + 2 ) + (~2x + 1 ) < * + 1 

■ 1 
x> 2 

(* + 2 ) - {-2x + 1 ) < * + 1 

'* < -2 

1 (vô nghiệm) 
x ~~2 


<=> 


i 


1 * < -2 
I 4x > -2 

-2 < X < 
2x >2 

1 

* > -r 


2x < 0 


-2 < X < Ị- _ 

2 (vô nghiệm) 

* > 1 

1 

X > — 

2 (vô nghiệm) 

* < 0 . 


Vậy bất phương trình đa cho vô nghiệm. 


133 




47 . a) Điểm 0( 0 ; 0 ) có toạ độ thoả mãn bất phương trình, do đó miền 
nghiệm là nửa mặt phảng bờ 3 + 2y = 0 chứa o (bỏ bờ). 

b) Miền nghiệm là nửa mặt phảng bờ 2x - 1 = 0 chứa o (bỏ bờ). 

c) Miền nghiệm là nửa mặt phảng bờ -X + 5y = - 2 chứa o (bỏ bờ). 

d) Miền nghiệm là nửa mật phẳng bờ 2x + V = 1 không chứa o (bỏ bờ). 

e) Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ -3x + y = -2 không chứa o. 

f) Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ 2x - 3y = -5 chứa điểm o. 


48. a) 


Í2x- 1 < 0 
Ị-3x + 5 < 0 


<=> 



vô nghiệm. 


b) Miền nghiệm là phần 
mặt phảng không bị tô 
đen (không kể bờ) 
(h. 45). 



49. Gọi X là diện tích trồng đậu, y là diện tích trồng cà, (đơn vị a = 100 m 2 ), 
điều kiện X > 0, y > 0, ta có X + y < 8. 

Số công cần dùng là 20x + 30y < 180 hay 2x + 3y < 18. 

Số tiền thu được là 


F = 3 000 OOOx + 4 000 OOOy (đồng) 
F = 3x + 4y (triệu đồng). 


134 


hay 



Ta cần tìm X, y thoả mãn hệ bất phương trình 
X + y < 8 

(H) 2, + 3,<18 

.V > 0 

y > 0 

sao cho F - 3x + 4y đạt giá trị 
lớn nhất. 

Biểu diễn tập nghiệm của (//) 
ta được miền tứ giác OABC với 
/1(0 ; 6), B(6 ; 2), C(8 ; 0) và 
0(0 ; 0) (h. 46) Hình 46 

Xét giá trị của F tại các đỉnh o, A, B, c và so sánh ta suy ra X = 6 , 
y = 2 (toạ độ điểm B) là diện tích cần trồng mỗi loại để thu được nhiều tiền 
nhất là F = 26 (triệu đồng). 

Đáp sổ: Trồng 6a đậu, 2a cà, thu hoạch 26000000 đồng. 




135 







d) Tam thức 3x 2 + X + 5 có biệt thức A = -59 < 0 và hệ số a = 3 > 0. 
Vậy 3x 2 + X + 5 > 0, Vx. 

51. a) X 2 - 2x + 3 > 0 (x - l ) 2 + 2 > 0 (đúng với mọi x) ; 
b) X + 9 > 6x <=> (x - 3) 2 > 0 (đúng với mọi X * 3). 

52. a) 6 x - X - 2 > 0 <=> X < - hoặc X > ; 

b) i X 2 + 3x + 6 < 0 <=> X 2 + 9x + 18<0<=>-6<x<-3. 

X 2 + l 2 ~ 

53. a) n —<0 »x 2 + 3x-10<0 

X 2 +3x- 10 

<=> - 5 < X < 2. 

b) ^9—ị > ị o 20 - 2x > 5 + X 2 

5 + x 2 2 

<=> X 2 + 2x - 15 < 0 <=> - 5 < X < 3. 


s X + 1 „ X - l 

54. a) —4 + 2 > -—- 

X - 1 X 


3x - 1 X - 1 

<=> ~~—1 > —— 
X - 1 X 


3x 2 - X - (x - l) 2 _ . . 2x 2 + X - 1 

- -—111 - 1 - > 0 <=> -———— > 0 


x(x - 1 ) 


x(x - 1 ) 


<=> X < - 1 hoặc 0 < X < X hoặc X > 1 . 

■ 2 “ 


1 2 3 X + 3 + 2x + 2 _ 3 

b) —— +-- < —<=> --—— < ——— 

x + 1 x + 3 x + 2 (x + l)(x + 3) x + 2 

Q (3x + 5)(x + 2) - 3(x + l)(x + 3) ;0 
(x + l)(x + 2)(x + 3) 


1 - X n 

<=> -—-— -— < 0 

(x + l)(x + 2)(x + 3) 

<=> X < -3 hoặc -2 < X < -1 hoặc X > 1. 

Đáp sô': X < -3 hoặc -2 < X < -1 hoặc X > 1 . 


136 



2 I 

55. a) 5x - X + m > 0, Vx <=> A = 1 - 20 m <0 <=> m > 2 Q • 


b) Khi w = 0, bất phương trình trở thành -lOx - 5 <0, không nghiệm 
đúng với mọi X. 

Do đó bất phương trình nghiệm đúng với mọi X khi và chỉ khi 


ịm < 0 

|a' = 25 + 5m < 0 


<=> m < -5. 


2 _ ~ 

ce , X - mx - 2 , 

56. a) —r——- > -1 

X 2 -3x + 4 

<=> X 2 - mx - 2 > - X 2 + 3x - 4 (do X 2 - 3x + 4 > 0, Vx) 

<=> 2x 2 - (m + 3)x + 2 > 0. 

Bất phương trình nghiệm đúng với mọi X khi và chỉ khi A < 0 
(m + 3 ) 2 - 16 <0 

<=>-4<m + 3<4 <=> -7 < m< \ . 
b) + Nếu m = 0 thì bất phương trình nghiệm đúng với mọi X ; 

+ Nếu m = -2 thì bất phương trình trở thành —4x + 2 > 0, không 
nghiệm đúng với mọi X. 

+ Nếu m * 0 và m * -2 thì bất phương trình nghiệm đúng với mọi X khi 
và chỉ khi 

ịm(m + 2) > 0 ịm(m + 2) > 0 

Ịa' = m 2 - 2 m(m + 2 ) < 0 \-m 2 - 4m < 0 

<=> m < -4 ; m > 0. 

Đáp sô': m < -4 ; m > 0. 


57. a) Bất phương trình đã cho vô nghiệm khi và chỉ khi 
5x 2 - X + m > 0 nghiệm đúng với mọi X 

<=> 1 - 20m <0 <=> m > 2 ^ • 


Đáp số: m > 


20 


137 



( 1 ) 


b) Cần tìm m để 

m\ 2 - 10a - 5 < 0, Va 

Nếu m = 0 thì bất phương trình (1) trở thành -10 a - 5 < 0 không nghiệm 
đúng với mọi -V. 

Nếu m ^ 0 thì bất phương trình (1) nghiệm đúng khi và chỉ khi 
ịm < 0 

|a’ = 25 + 5m < 0 
Đáp số: m < -5. 

58. a) Phương trình đã cho có hai nghiệm dương A 1; x 2 phân biệt khi và 
chỉ khi 


« m < -5. 


A’ > 0 

-*>0 o 
a 

ị- > 0 

lơ 


(2 m - 3) 2 - 4 (m - 5)(m 2 + m + 1) > 0 
—(2/7? - 3) 


m l + m + 1 
m - 5 


[m l + m + \ 


> 0 
■> 0 . 


(1) 

( 2 ) 


2 3 

Vì m + m + 1 > 0 nên bất phương trình (1) <=> m < ị và 

bất phương trình (2) <=> m> 5. 

Do đó không có giá trị nào của m thoả mãn yêu cầu bài toán, 
b) Phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi 


A’ > 0 

4>0o 

a 

^ > 0 

Lữ 


9 m 2 - (2 - 2 m + 9ní 2 ) > 0 


6 m 

T~ 


> 0 


<=> 


9m l - 2 m + 2 

ĩ 


2 m - 2 > 0 
m > 0 

9 m 2 - 2 m + 2 > 0 . 


> 0 


\m > \ 

<=> (. <=> m > 1 . 

Vm 


Đáp số: m > 1. 


138 



59. (x 2 - y 2 ) 2 - 4xy(x - y) 2 = (x - y) 2 [(x + v) 2 - 4xy] 


= (x - y) 2 (x - y) 2 > 0 => (x z -y L Y > 4xy(x - yY , V A', y. 

60. X 2 + 2y 2 + 2xy + y + l = (x + yY + + 2 ) + 4 > 0. Vx, y. 

61. ( a + 1 ){b + 1 )(a + c)(b + c) > 2yfã.2yfb.2^ãc ,2yfbc = 16 abc. 


2 „2x2 


62. Theo bài 7 ta có 


Tương tự 


1 

a b + -r > 2a, do đó 
b 

a < Ta + ị). 


, ^ 1 ( 2 _ . 1 

b < -- b 2 c + — 
2 I c 


' 1 ( 7 -. 1 
c < 4- c a + — 


Cộng từng vế ba bất đẳng thức này ta được điều phải chứng minh. 
63. a) /(x) có 


( 2 1 „2 

-2 , , a 1 -ứ 


A = a 2 - 4 -3ỒC + ỈỊ- =-ị-+ I2bc = -ị- + 

\ 3)3 3 a 


-cY 12 abc -a 2 12 


3 a 


- a < 0 (do giả thiết a 3 >36) 
3 a 

f(x) > 0, Vx. 


b) %- + b 2 + c 2 > ab + bc + ca 
3 


o + (b + cY - 2bc > bc + a(b + c) 
x 2 a 2 

(b + cY - a(b + c) - 3 bc + -T- > 0 


o f(b + c) > 0 đúng vì f(x) > 0, Vx. 


139 



64. Điều kiện của bất phương trình là X > 0. 

Nêu m < 1 thì m - 1 <0, bât phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi X > 0 ; 
Nếu m > 1 thì m - 1 > 0, bất phương trình đã cho tương đương với 

Vx < 0 <=> X = 0. 


Trả lời. Nếu m < 1 thì tập nghiệm của bất phương trình là [0 ; +oo). 
Nếu m > 1 thì tập nghiệm của bất phương trình là {0}. 


65. Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là đoạn [2 a - b + 1 ; -a + 2b - 1] 
(nếu 2a - b + 1 < -a + 2b - 1 ) hoặc là đoạn [-ứ + 2b - \ \2a - b + \] (nếu 
-a + 2b-\<2a-b-\) 


Do đó để tập nghiệm của bất phương trình đã cho là đoạn [0 ; 2], điều kiện 
cần và đủ là 


( 1 ) 


2a - b + 1 = 2 
-a + 2b-\ = ữ 


hoặc ( 2 ) 


2a - b + 1 = 0 
-a + 2b-\ = 2. 


Giải hệ (1) ta được a = b = 1. Giải hệ (2) ta được a = , b - ^ • 

Đáp sô' : a - b = 1 hoặc a = ^, b = ^ • 


66 . (1) <=> X € [a ; j3], trong đó 

í a = a - b _ Ị a - -2 a + b + 1 

< _ _ hoặc < 

yp = —2ũ + b + 1 yp — ũ — b. 

( 2 ) » -(b + \)<x + a- 2<b + 1 
-b - ơ + 1 < X <-a + b + 3 


X e [-b - a + 1 ; -a + b + 3]. 

( 1 ) và ( 2 ) tương đương khi và chỉ khi [a ; /3\ = [-b - a + 1 ; -ơ + b + 3 ] 
\a = -b - a + \ 

= -ơ + b + 3 

a-b = -b-a + \ 


tức là 


«(3) 


-2 a + b + \ = -ơ + b + 3 


hoặc(4) 


Ị—2 a + b + 1 — —b — a 4-1 
ứ-ồ = -a + b + 3 


140 



Hệ phương trình (3) vô nghiệm. Hệ phương trình (4) có nghiệm duy nhất 

, ,3 
a = 3, b = 

2 


Đáp số : a = 3, b = —■ 

2 

67. a) Đồ thị hàm sô' y = f(x) là đường gấp khúc u'Eu. cắt Ox tại A{-4 ; 0) và 
B(- 2 ; 0). 

Đồ thị hàm số ỵ = g(x) là đường gấp khúc v'Cv, cắt Ox tại ; oj. 

Khi m thay đổi, điểm c chạy trên Ox ; tia Cv luôn song song với đường 
thẳng y = 2x ; tia CV luôn song song với đường thẳng ỵ = -2x. 



Hình 47 


b) Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi X khi và chỉ khi đồ thị của 
hàm số y = g(x) nằm hoàn toàn phía trên đồ thị của hàm số y = f(x) hay 


c năm giữa A và B nghĩa là -4 < -ị < -2 <=> -8 < m < -4. 


Đáp số: -8 < m < -4. 


141 





hương V. 


THỐNG KÊ 


§1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

1. Giả sử dãy n số liệu thống kê đã cho có k giá trị khác nhau (k < n). Gọi Xị 
là một giá trị bất kì trong k giá trị đó, ta có 

Số lần xuất hiện giá trị Xị tròng dãy số liệu đã cho được gọi là tần sô' của 
giá trị đó, kí hiệu là n ị. 

Số fị=— được gọi là tần suất của giá trị Xị. 

2. Giả sử dãy n số liệu thống kê đã cho được phân vào k lớp (k < n). Xét lớp 
thứ i (i - 1 , 2 , ..., k) trong k lớp đó, ta có 

Số ĩiị các số liệu thống kê thuộc lớp thứ i được gọi là tần số của lớp đó. 

Số fị = — được gọi là tần suất của lớp thứ i. 

^ Chú ý. Trong các bảng phân bố tần suất, tần suất được tính ở dạng tỉ số phần trăm. 

B. BÀI TẬP MẪU 


Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Thành tích chạy 50 m của học sinh lớp I0A ở trường Trung học phổ 
thông c (đơn vị : giây) 


6,3 

6,2 

6,5 

6,8 

6,9 

8,2 

8,6 

6,6 

6,7 

7,0 

7,1 

7,2 

8,3 

8,5 

7,4 

7,3 

7,2 

7,1 

7,0 

8,4 

8,1 

7,1 

7,3 

7,5 

7,5 

7,6 

8,7 


7,6 

7,7 

7,8 

7,5 

7,7 

7,8 



Bảng 1 


142 




a) Lập bảng phân bố tần sô' ghép lớp và bảng phân bố tần suất ghép lớp, 
với các lớp 

[6,0 ; 6,5) ; [6,5 ; 7,0) ; [7,0 ; 7,5) ; [7,5 ; 8,0) ; [8,0 ; 8,5) ; [8,5 ; 9,0]. 

b) Trong lớp 10A, sô' học sinh chạy 50 m hết từ 7 giây đến dưới 8,5 giây 
chiếm bao nhiêu phần trăm ? 

Giải 


a) Từ các sô' liệu thống kê đã cho, ta xác định được : 
Tần số của các lớp 


«! = 2 ; 

«2 = 5; 

«3 = 10 ; 

«4 = 9; 

«5 = 4; 

«6 = 3. 

Tần suất của các lóp 



/ị w 6,06% ; 

/ 2 * 15,15% ; 

/ 3 * 30,30% 

/ 4 * 27,27% ; 

/ 5 * 12,12% ; 

/6 = 9,10%. 


Từ đó ta có bảng phân bô' tần sô' ghép lóp 

Thành tích chạy 50 m của học sinh lớp 10A ở trường Trung học phổ thông c 


Lớp thời gian chạy (giây) 

Tần sô' 

[6,0 ; 6,5) 

2 

[6,5 ; 7,0) 

5 

[7,0 ; 7,5) 

10 

[7,5 ; 8,0) 

9 

[8,0; 8,5) 

4 

[8,5 ; 9,0] 

3 

Cộng 

33 


Bảng 2 


143 






Bảng phân bố tần suất ghép lớp 

Thành tích chạy 50 m của học sinh lớp 10A ở trường Trung học phổ thông c 


Lớp thời gian chạy (giây) 

Tần suất (%) 

[6,0 ; 6,5) 

6,06 

[6,5 ; 7,0) 

15,15 

[7,0 ; 7,5) 

30,30 

[7,5 ; 8,0) 

27,27 

[8,0 ; 8,5) 

12,12 

[8,5 ; 9,0] 

9,10 

Cộng 

100 (%) 


Bảng 3 

b) 30,30% + 27,27% + 12,12% = 69,69%. 

Trả lời: 69,69%. 


c. BÀI TẬP 

1. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân (đơn vị : phút) 


42 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

54 

54 

54 

50 

50 

50 

50 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

50 

50 

50 

50 


Bảng 4 


144 


a) Hãy lập bảng phân bố tần số, bảng phân bố tần suất; 

b) Trong 50 công nhân được khảo sát, những công nhân có thời gian hoàn 
thành một sản phẩm từ 45 phút đến 50 phút chiếm bao nhiêu phần trăm ? 






2. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Chiểu cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ tlìông M 

(đơn vị : cm) 


175 

Nam 

163 

146 

150 

172 

Nữ 

141 

155 

150 

176 

162 

147 

151 

172 

142 

156 

154 

176 

161 

149 

152 

172 

142 

157 

152 

177 

165 

148 

153 

175 

150 

158 

152 

176 

169 

152 

155 

175 

154 

159 

153 

170 

144 

168 

160 

170 

150 

144 

160 

170 

143 

167 

160 

170 

152 

144 

165 

170 

142 

166 

160 

170 

152 

143 

159 

165 

141 

174 

161 

170 

160 

143 

165 

166 

144 

173 

162 

170 

160 

140 

159 

175 

156 

161 

172 

175 

160 

145 

168 

175 

157 

162 

171 

176 

161 

146 

159 

176 

160 

158 

170 

176 

162 

147 

168 

176 

164 

159 

170 

175 

164 

148 

159 

175 

163 

160 

170 

176 

165 

149 

168 


Bảng 5 

a) Với các lớp 

[135; 145); [145 ; 155) ; [155 ; 165) ; [165 ; 175) ; [175 ; 185]. 
Hãy lập 

Bảng phân bố tần số ghép lớp (đồng thời theo chiều cao của nam và của nữ). 
Bảng phân bố tần suất ghép lớp (đồng thời theo chiều cao của nam và của nữ) ; 

b) Trong số học sinh có chiều cao chưa đến 155 cm (của 120 học sinh được 
khảo sát), học sinh nam đông hơn hay học sinh nữ đông hơn ? 

3. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày 


21 

22 

24 

19 

23 

26 

25 

22 

19 

23 

20 

23 

27 

26 

22 

20 

24 

21 

24 

28 

25 

21 

20 

23 

22 

23 

29 

26 

2 ^ 

21 

26 

21 

24 

28 

25 


Bảng 6 


lO.BTĐSlO(C) - A 


145 




a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp 

[19 ; 21) ; [21 ; 23) ; [23 ; 25) ; [25 ; 27) ; [27 ; 29]. 

b) Trong 35 ngày được khảo sát, những ngày bạn A có thời gian đi đên 
trường từ 21 phút đến dưới 25 phút chiếm bao nhiêu phần trăm ? 

4. Cho bảng phân bô' tần số ghép lớp 

Kết quả đo của 55 học sinh lớp 8, khi đo tông các góc trong 
của một ngũ giác lồi 


Lớp sô' đo (độ) 

Tần sô' 

[535 ; 537) 

6 

[537 ; 539) 

10 

[539 ; 541) 

25 

[541 ; 543) 

9 

[543 ; 545] 

5 

Cộng 

55 


Bảng 7 

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp như ả bảng 7. 

b) Nêu nhận xét về kết quả đo của 55-học sinh kể trên. 

5. Cho các sô' liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Nhiệt độ trung bình (°c) của tháng 5 ở địa phương A 
từ 1961 đến 1990 


27,1 

26,9 

28,5 

27,4 

29,1 

27,0 

27,1 

27,4 

28,0 

28,6 

28,1 

27,4 

27,4 

26,5 

27,8 

28,2 

27,6 

28,7 

27,3 

26,8 

26,8 

26,7 

29,0 

28,4 

28,3 

27,4 

27,0 

27,0 

28,3 

25,9 


Bảng 8 


a) Lập bảng phân bô' tần số và tần suất ghép lóp, với các lớp sau 

[25 ; 26) ; [26 ; 27) ; [27 : 28) ; [28 ; 29) ; [29 ; 30]. 

b) Trong 30 năm được kháo sát, những năm có nhiệt độ trung bình của 
tháng 5 (ở địa phưong /4) từ 28°c đến 30°c chiêm bao nhiêu phần tràm ? 


146 


lO.BTĐSIO(C) - B 





§2. BIỂU ĐỖ 


A. KiẾN THỨC CẨN NHỞ 


1. Cách vẽ biểu đồ tần suất, tần sô hình cột 

a) Cách vẽ biểu đồ tẩn suất hình cột 

Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lóp và trình bày các số liệu thống kê, 
có thể vẽ biểu đồ tần suất hình cột như sau. 

Chọn hệ trục toạ độ vuông góc Oxf với đơn vị trên trục hoành Ox là đơn vị 
của dấu hiệu X được nghiên cứu, đơn vị trên trục tung ớ/là 1%. Để đồ thị 
cân đối, đôi khi phải cắt bỏ một đoạn nào đó của trục hoành (hoặc của trục 
tung), chẳng hạn như ở hình vẽ dưới đáy, trẽn trục hoành, một phần của 
đoạn [0 ; 180] đã bị cắt bỏ ; phần biểu diễn cho phần bị cắt bỏ. 



Hình 48. Biêu đỏ tán suất hình cột vê'giá trị thành phẩm trong mỗi ngày sàn .xuất 
quy ra tiên (nghìn đồng) của 30 ngày được khảo sát ờ phán .xưởng A. 

Trên trục hoành, đặt các khoảng có các mút biểu diễn cho các mút của các 
lớp ở bảng phân bố tần suất (độ dài của các khoảng bằng bể rộng cùa các 
lóp). Ta gọi các khoảng và các lớp này là tương ứng với nhau. Lấy các 
khoảng đó làm cạnh đáy, vẽ các hình chữ nhật có độ dài của các đường cao 


147 





















bằng tần suất của các lớp tương ứng và nằm về phía chiều dương của 
trục tung. 

Các hình chữ nhật vừa vẽ được lập thành một biểu đồ tần suất hình cột. 

b) Cách vẽ biểu đổ tần số hình cột tương tự, trong đó thay trục tần suất bởi 
trục tần số. 

2. Cách vẽ đường gấp khúc tần suất, tần sô 

a) Giá trị đợi diện 

Trong bảng phân bố ghép lớp, ta gọi số trung bình cộng của hai mút lớp thứ 
ị là giá trị đại diện của lớp đó, kí hiệu là Cj. 

b) Cách vẽ đường gấp khúc tần suất 

Cũng có thể mô tả bảng phân bô' tần suất ghép lớp bằng cách vẽ đường gấp 
khúc tần suất như sau. 

Trên mật phang tóạ độ Oxf (hệ toạ độ Oxf đã nói ở trên), xác định các điểm 
(Cị ; fị) i = 1, 2, 3, ..., k, trong đó, Cị và fị lần lượt là giá trị đại diện, tần 
suất của các lớp của bảng phân bố (gồm k lớp). Vẽ các đoạn thẳng nối điểm 
(c, ; fị) với điểm (c, +1 ; fị +i ), i = 1, 2, 3, ..., k - 1, ta thu được một đường 
gấp khúc, gọi là đường gấp khúc tần suất. 

c) Cách vẽ đường gấp khúc tần số tương tự, trong đó thay trục tần suất bởi 
trục tần số. 

3. Đọc biểu đồ tần suất, tần số hình cột ; đường gấp khúc tần suất, tần sô ; 
biểu đồ hình quạt. 

B. BÀI TẬP MẪU 

BÀI 1 - 

Mô tâ bảng 3 (§ 1) bằng cách vẽ 

a) Biểu đồ tần suất hình cột ; 

b) Đường gấp khúc tần suất ; 

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ được ở câu a), hãy nêu nhận 
xét về thành tích chạy 50 m của học sinh lớp 10A ở trường Trung học 
phổ thông c. 


148 



Giải 


a) 



Hình 49. Biểu đỏ tán séếi hình cột về thời gian (giây) chạy 50 m 
của học sinh lớp 10A ở trường Trung học phổ thông c 


b) 


Tần suất Ạ 



Hình 50. Đường gấp khúc tẩn suất về thời gian (giây) chạy 50 m 
của học sinh lớp ỉ OA à trường Trung học phổ thông c. 


149 








































c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột, ta có nhận xét sau : 

Trong sô' các học sinh của lớp 10A ở trường Trung học phổ thông c, chiếm 
tỉ lệ thấp nhất (6,06%) là những học sinh có thời gian chạy từ 6 giây đến dưới 
6,5 giây (ứng với cột thấp nhất của biểu đồ). Chiếm tỉ lệ cao nhất (30,30%) là 
những học sinh có thời gian chạy từ 7 giây đến dưới 7,5 giây (ứng với cột cao 
nhất của biểu đồ). Đại đa số (84,84%) học sinh có thời gian chạy từ 6,5 giây 
đến dưới 8,5 giây. 

BÀI 2- 

Cho biểu đồ hình quạt (h. 51) 

Cơ cấu mạng lưới các cửa hàng hán lể của 
Thương nghiệp quốc doanh tỉnh N năm 1990, 
phân theo các mặt hàng (%). 

(1) Lương thực 

(2) Thực phẩm 

(3) Dược phẩm 

(4) Công nghệ 

(5) Sách 

Dựa vào biểu đồ hình quạt đã cho, hãy lập 

bảng trình bày cơ cấu mạng lưới các cửa hàng bán Hình 51 

lẻ của Thương nghiệp quốc doanh tỉnh N, năm 1990. 



Giải 

Cơ câu mạng lưới các cửa hàng bán lẻ của Thương nghiệp quốc doanh 
tỉnh N năm 1990, phân theo các mặt hàng (%). 


Các mặt hàng 

Số phần trăm 

Lương thực 

25,53 

Thực phẩm 

27,45 

Dược phẩm 

15,23 

Công nghệ 

18,54 

Sách 

13,25 

Cộng 

100 (%) 


150 




c. BÀI TẬP 


6. a) Mò tả bảng phân bố tần số ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3, bằng cách 
vẽ biểu đồ tần số hình cột ; vẽ đường gấp khúc tần số. 

b) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3 
bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột ; vẽ đường gấp khúc tần suất. 

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ được ở câu b), nêu nhận xét về 
thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày được khảo sát. 

7 . a) Trong cùng một hệ trục tọa độ, hãy vẽ 

Đường gấp khúc tần suất mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp lập được ở 
bài tập số 2 theo chiều cao của học sinh nam ; 

Đường gấp khúc tần suất mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp lập được ở 
bài tập số 2 theo chiều cao của học sinh nữ. 

b) Dựa vào các đường gấp khúc tần suất đã vẽ được ở câu a), hãy so sánh 
các phân bố theo chiều cao của học sinh nam và học sinh nữ. 

8 . Cho bảng phân bố tần số ghép lớp 

Tình hình tham gia hoạt động ngoài giờ lén lớp của 73 học sinh lớp 10 
trường Trung học phổ thông B (trong thời gian một tháng) 


Các hoạt động đã tham gia 

Tần số 

Không tham gia hoạt động nào 

2 

Chỉ tham gia thể dục 

28 

Chỉ tham gia văn nghệ 

20 

Tham gia cả văn nghệ lẫn thể dục 

23 

Cộng 

73 


Bảng 9 

Vẽ biểu đồ tần sô' hình cột để mô tả bảng 9. 


151 



9. Cho các biểu đồ hình quạt (hình 52, 53) 

Cơ câu chi tiêu của người dãn Việt Nam, phân theo các khoản chi (9c) 


1975 



(1) Ản 

(2) Mạc 

(3) Mua sắm 

(4) Chi khác 


Hình 52 


1989 



Hình 53 


Dựa vào các biểu đồ hình quạt đã cho, lập bảng trình bày cơ cấu chi tiêu 
của nhân dân Việt Nam trong năm 1975 và năm 1989. 


§3. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG, số TRUNG VỊ. MỐT 

A. KIÊN THỨC CẨN NHÓ 
1. Sỏ trung binh cộng (hay sô trung bình) 

Công thức tính 

a) Trường hợp bảng phân bố tần số và tần suất 

I k k ■ 

x = ~ỉ. n i x i = Y,fi x i 
/=1 /=1 

= ^('Vl + n 2 x 2 + - + n k x k) 

= f\ x \ + fĩ x 2 + + fk x k’ 

trong đó n h fị lần lượt là tần số, tẩn suất của giá trị Xj ; n là số các số liệu 
thống kê (/?, + n 2 + ... + n k = n). 

b) Trường hợp bảng phân bố tần số và tần suất ghép lóp 

1 

J = = Ỵ.ỉti’ 

(=1 /=! 


152 


trong đó Cị , 11', f' lần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất của lớp thứ I ; 
n là số các số liệu thống kê (/ỉ) + >h + + n k = n). 


2. Sô trung vị 


Số trung vị M e của một dãy gồm n số liệu thống kê được sắp thứ tự không 
giảm (hoặc không tãng) là 

, 1 'ị ^ /7 H” 1 

Số đứng giữa dãy (sô hạng thứ —-—), nếu n lẻ ; 


Trung bình cộng của hai số đứng giữa dãy (trung bình cộng của số 

H N /? 

hạng thứ — và sô hạng thứ — + 1 ), nếu n chăn. 


3. Mốt 

Mốt M 0 là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số. 

Nếu trong bảng phân bố tần số có hai giá trị có tần số bằng nhau và lớn hơn 
tần số của các giá trị khác thì ta có hai giá trị đó là hai mốt. 


4. Chọn đại diện cho các sô liệu thông kê 

a) Trường hợp tính được cả ba số : trung bình, trung vị, mốt, và các số liệu 
thống kê là cùng loại, đồng thời số lượng các số liệu đủ lớn (n > 30) thì ta 
ưu tiên chọn số trung bình làm đại diện cho các số liệu thống kê (về quy 
mô và độ lớn). Khi đó số trung vị hoặc mốt được sử dụng để bổ sung thêm 
những thông tin cần thiết. 

b) Trường hợp không tính được số trung bình thì người ta chọn số trung vị 
hoặc mốt làm dại diện cho các số liệu thống kê (về quy mô và độ lớn). 

c) Những trường hợp sau đây, không nên dùng số trung bình để đại diện 
cho các số liệu thống kê (có thể dùng số trung vị hoặc mốt) : 

Sô các sô liệu thống kê quá ít (bé hơn hoặc bằng 10), 

Giữa các sô' liệu thống kê có sự chênh lệch nhau quá lớn, 

Đường gấp khúc tần suất không đối xứng, và nhiều trường hợp khác. 


153 



B. BÀI TẬP MẤU 


BÀI I_ 

a) Tính số trung bình của các số liệu thống kê cho ở bảng 1 bằng hai cách 
(sử dụng bảng phân bố tần số, bảng phân bô' tần suất). 

b) Giả sử cũng trong trường Trung học phổ thông c, thời gian trung bình 
chạy 50 m của học sinh lớp 10B là 7,3 giây. 

So sánh thời gian chạy 50 m của học sinh ở hai lớp 10A, 10B trong lần 
thi chạy kể trên. 

Giải 

a) Cách 1 

Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp (bảng 2) ta có 

I = ^(2 x 6,25 + 5 X 6,75 + 10 X 7,25 + 9 X 7,75 + 4 X 8,25 + 3 X 8,75) 

X = 3^ (12,50 + 33,75 + 72,50 + 69,75 + 33,00 + 26,25) 

X « 7,5 (giây). 

Cách 2 

Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp (bảng 3), ta có 

J = ĩoõ (6,06 x 6,25 + 15 ’ 15 x 6 ’ 75 + 30 ’ 30 x 7 ’ 25 + 27,27 X 7,75 

+ 12,12 X 8,25 + 9,10 X 8,75) 

X = Joõ (37 ’ 875 + 102 ’ 2625 + 219,675 + 211,3425 + 99,99 + 79,625) 

X * 7,5 (giây) 

b) X A > ỵ , nên trong lần thi chạy kể trên, học sinh lớp 10B chạy nhanh hơn 
học sinh lớp 10A. 


154 



BÀI 2_ 

Cho 

Bảng xếp loại học lực của học sinh lớp 10A 
trường Trung học phổ thông T, năm học 2002 —2003 


Học lực 

Tần sô' 

Kém 

3 

Yếu 

12 

Trung bình 

13 

Khá 

11 

Giỏi 

6 

Cộng 

45 


Bảng 10 

a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt của bảng 10 (nếu tính được). 

b) Chọn giá trị đại diện cho học lực của học sinh lớp 10A. 

Giải 

a) Bảng phân bố tần số đã cho gồm 45 số liệu, mỗi số liệu là một xếp loại 
học lực. Có tất cả 5 xếp loại học lực được sắp thành dãy không giảm, từ 
học lực thấp nhất là "Kém" đến học lực cao nhất là "Giỏi". Số liệu đứng 
giữa là số liệu thứ 23. 

Số liệu này thuộc xếp loại học lực "Trung bình". Suy ra số trung vị M e là 
học lực "Trung bình". 

Trong bảng phàn bố tần sô' đã cho, xếp loại học lực "Trung bình" có tần số 
lớn nhất nên mốt M ữ là học lực "Trung bình". Kết quả này có nghĩa là trong 
lớp 10A, nhiều nhất là những học sinh có xếp loại học lực "Trung bình". 

b) Dựa vào kết quả của câu a), ta chọn xếp loại học lực "Trung bình" làm 
đại diện cho học lực của học sinh lớp 10A. 

c. BÀI TẬP 

10. a) Bằng hai cách khác nhau, tính số trung bình của dãy số liệu về chiều cao 
của các học sinh nam và nữ cho ở bảng 5. 

b) So sánh chiểu cao của học sinh nam với chiều cao của học sinh nữ trong 
nhóm học sinh được khảo sát. 

c) Tính chiều cao trung bình của tất cả 120 học sinh đã được khảo sát. 


155 




11. a) Tính sô' trung bình của các số liệu thống kê cho ở bảng 6, bảng 7 và bảng 8. 
b) Nêu ý nghĩa của các số trung bình đã tính được. 

12 . Cho bảng phân bố tần số 

Mức thu nhập trong năm 2000 của 31 gia đình trong một bản 

ở vùng núi cao 


Mức thu nhập (triệu đồng) 

Tần sổ 

4 

1 

4,5 

1 

5 

3 

5,5 

4 

6 

8 

6,5 

5 

7,5 

7 

13 

2 

Cộng 

31 


Bảng 11 


a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho. 

b) Chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho. 


13. Cho 


Bảng xê'p loại lao động của học sinh lớp 10A năm học 2000 - 2001 


Loại lao động 

Tần số 

A 

10 

B 

16 

c 

T6 

D 

7 

Cộng 

49 


Bảng 12 

1. Tính số trung bình, số trung vị, mốt của bảng 12 (nếu tính được). 

2. Chọn giá trị đại diện cho các giá trị thống kê đã cho vế quy mô và 
đô lớn. 




§4. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHưẦN 

A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 


1. Công thức tính 

Có thể tính phương sai theo ba cách sau : 

Cách 1. Tính theo tần số 

s 2 = — - T) 2 đối với bảng phân bố tần số, 

/ = 1 

s 1 = — - T) 2 đối với bảng phân bố tần sô' ghép lớp. 

/ = ỉ 

Cách 2. Tính theo tần suất 

k 

s 2 = ^fị(Xị - x) 2 đối với bảng phân bố tần suất, 

/=1 

k 

s 2 = ỵf,(Ci - x) 2 đối với bảng phân bố tần suất ghép lớp. 

/=1 

Trong đó Hị, fị lần lượt là tần số, tần suất của giá trị .Y, trong bảng phân bô 
tần số, tần suất (hay là tần số, tần suất của lớp thứ i trong bảng phân bố 
tần số, tần suất ghép lớp); n là số các số liệu thống kê (/?] + ìh + ... + lỉị. = n) ; 

,T là số trung binh cộng của các số liệu thống kê ; Cị là giá trị đại diện của 
lớp thứ i. 

Cách 3. Sử dụng công thức s 2 = X 2 - (T) 2 . 

2. Ý nghĩa và cách sử dụng phương sai 

Phương sai được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán của các sỗ liệu 
thống kê (so với số trung bình). 


157 



Khi hai dãy số liệu thống kê có cùng đơn vị đo và có số trung bình bằng 
nhau hoặc xấp xỉ nhau, dãy có phương sai càng nhỏ thì mức độ phân tán 
(so với số trung bình) của các số liệu thống kê càng ít. 


3. Độ lệch chuẩn 

Độ lệch chuẩn 5 là căn bậc hai của phương sai s 2 

rĩ 

s = ys . 

Độ lệch chuẩn cũng được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán của cậc số 
liệu thống kê (so với số trung bình). 

Cách sử dụng độ lệch chuẩn hoàn toàn giống như cách sử dụng phương sai. 
Khi cần chú ý đến đơn vị đo, ta dùng độ lệch chuẩn 5 (vì 5 có cùng đơn vị 
đo với dấu hiệu Xđược nghiên cứu). 

B. BÀI TẬP MẪU 

a) Tính phương sai (theo 3 cách) và tính độ lệch chuẩn của các số liệu 
thống kê cho ở bảng 1. 

b) Giả sử xét thêm lớp 10D cũng thuộc trường Trung học phổ thông c có 
thành tích chạy 50 m trung bình là 7,5 giây, có phương sai là 0,5. 

So sánh thành tích chạy 50 m kể trên của hai lớp 10A và 10D. 

Giải 

a) Tính phương sai 

Cách 1. Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp (bảng 2) 

52 = 33 [2 - (6 ’ 25 - 7 ’ 5)2 + 5 ' (6 ’ 75 - 7 ’5) 2 + 10.(7,25 - 7,5) 2 

+ 9.(7,75 - 7,5) 2 + 4.(8,25 - 7,5) 2 + 3.(8,75 - 7,5) 2 ] 
= 33 (3,13 + 2,81 + 0,63 + 0,56 + 2,25 + 4,69) 

5 2 * 0,43. 

Cách 2. Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp (bảng 3) 

52 = Toõ [6 ’ 06 ' (6,25 " 7,5)2 + 15 ’ 15 -( 6 ’ 75 - 7 ’ 5 ) 2 + 30,30.(7,25 - 7,5) 2 
+ 27,27.(7,75 - 7,5) 2 + 12,12.(8,25 - 7,5) 2 + 9,10.(8,75 - 7,5) 2 ] 


158 




í 2 = [9,46875 + 8,521875 + 1,89375 + 1,704375 + 6,8175 + 14,21875] 

s 2 * 0,43. 

Cách 3. Sử dụng công thức s = -V - (-V1 

X 2 = (2.6,25 2 + 5.6,75 2 + 10. 7,25 2 + 9.7,75 2 + 4. 8,25 2 + 3.8,75 2 ) 

x 2 ^ 56,79. 

(I) 2 = (7.507575) 2 * 56,36 suy ra 

s 2 « 56,79 - 56,36 « 0,43. 

Như vậy, cả ba cách tính đểu cho ta cùng một kết quả (bỏ qua sai số không 
đáng kể). 

Tính độ lệch chuẩn 

5 = -sịs^ = -JÕ ~,43 => Sy « 0,66. 

b) Theo giả thiết ta có 

ịx A = X D = 7,5 (giây) 

1sd=0,5; 

2 2 2 
và S A = 0,43 do đó sị) > S A . 

Suy ra thành tích chạy 50 m của học sinh ở hai lớp nhanh như nhau, nhưng 
thành tích của các học sinh ở lớp 10A đồng đều hơn. 


c. BÀI TẬP 

14. a) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của dãy sô' liệu về chiều cao của các 
học sinh nam và các học sinh nữ cho ở bảng 5 ; 

b) Giả sử trường trung học phổ thông M còn có một nhóm học sinh nam 
lóp 10 chuyên toán (kí hiệu là nhóm T) có chiểu cao trung bình là X =163 cm, 
có độ lệch chuẩn là 5 = 13. So sánh chiều cao của ba nhóm học sinh đã cho 
(nhóm nam, nhóm nữ, nhóm T). 

15. Hai xạ thủ cùng tập bắn, mỗi người đã bắn 30 viên đạn vào bia. Kết quả 
được ghi lại ờ các bảng sau 


159 



Điểm số của xạ thủ A 


8 

9 

10 

9 

9 

10 

8 

7 

6 

8 

10 

7 

10 

9 

8 

10 

8 

9 

8 

6 

10 

9 

7 

9 

9 

9 

6 

8 

6 

8 










Bảng 13 




Điểm 

số của 

xạ thủ B 





9 

9 

10 

6 

9 

10 

8 

8 

5 

9 

9 

10 

6 

10 

7 

8 

10 

9 

10 

9 

9 

10 

7 

7 

8 

9 

8 

7 

8 

8 


Bảng 14 


a) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê 
cho ở bảng 13, bảng 14. 

b) Xét xem trong lần tập bắn này, xạ thủ nào bắn chụm hơn ? 

16. Người ta điều tra sản phẩm của hai tổ đóng gói các túi đường (có khối 
lượng quy định là 2 kg). Kết quả điều tra cho các số liệu thống kê ghi ở hai 
bảng sau 

Khối lượng của 40 túi đường được đóng gói bởi tổ A (đơn vị là kg) 


1,95 

1,94 

2,02 

1,94 

2,09 

2,05 

1,94 

2,01 

1.91 

2,02 

1.92 
1,99 

1,99 

1,97 

1,97 

1,95 

1,93 

1,91 

2,00 

2,03 

2,07 

1,95 

2,02 

2,06 

2,15 

2,05 

2,04 

1,91 

1,96 

2,04 

2,05 

2,14 

1,93 

2,03 

2,02 

1,90 

1,94 

2,00 

2,02 

2,25 

Khối lượng của 40 túi đường được đóng gói bởi tổ B (đơn VỊ 

là kg) 

Bảng 15 

1,77 

1,79 

1,80 

1,69 

1,76 

1,69 

1,69 

1,93 

1,94 

1,98 

2,07' 

1,98 

1,96 

1,97 

2,06 

1,96 

1,96 

1,91 

1,93 

2,06 

1,97 

2,07 

2,06 

2,08 

1,91 

1,95 

2,05 

1,93 

1,94 

2,02 

2,22 

2,31 

1,80 

2,30 

2,30 

2,23 

2,31 

2,25 

2,24 

2,23 


Bảng 16 


160 



a) Lập bảng phân bô tần số và tần suất ghép lớp theo sản phâm của tô A, 
với các lớp 

[1,90; 1,98); [1,98 ; 2,06) ; [2,06 ; 2,14) ; [2,14 ; 2,22) ; [2,22 ; 2,30]. 

b) Lập bảng phân bố tần số và tấn suất ghép lóp theo sản phẩm của tổ B, 
với các lớp 

[1,5; 1,7); [1,7: 1,9); [1,9; 2,1); [2,1 : 2,3) ; [2,3 ; 2,5]. 

c) Tính sổ trung bình, phuơng sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê 
cho ở bảng 15, bảng 16. Từ đó, xét xem trong lần điều tra này. sàn phẩm 
của tổ nào có khối lưcmg đồng đều hơn ? 

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG V 

17. Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau 

Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rợp chiếu phim nhỏ 


4 

12 

18 

23 

29 

31 

37 

40 

46 

52 

5 

13 

19 

24 

30 

32 

38 

41 

47 

53 

6 

14 

21 

25 

32 

33 

39 

42 

48 

54 

9 

15 

20 

26 

32 

34 

32 

43 

49 

55 

8 

10 

'21 

27 

32 

35 

40 

44 

50 

56 

11 

17 

22 ’ 

28 

30 

36 

41 

45 

51 

59 


Bảng 17 

a) Lập bảng phân bố tần sô' và tần suất ghép lớp, với các lớp 
[0 ; 10) ; [10 ; 20) ; [20 ; 30) ; [30 ; 40) ; [40 ; 50) ; [50 ; 60] ; 

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột (mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp) ; 

c) Nêu nhận xét về số người xem trong 60 buổi chiếu phim kể trên ; 

d) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê 
đã cho. 


11.BTĐS10(C)-A 


161 




18 . Cho bảng phàn bố tần số 


Khôi lượng 30 quá trứng gà của một rổ trứng gà 


Khối lượng (g) 

Tần số 

25 

3 

30 

5 

35 

10 

40 

6 

45 

4 

50 

2 

Cộng 

30 


Bảng 18 

a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt ; 

b) Hãy chọn giá trị đại diện cho các sô' liệu thống kê đã cho về quy mô và 
độ lớn ; 

c) Giả sử có rổ trứng gà thứ hai có x 2 = 36,5 g, s 2 - 10 g, hãy xét xem 
trứng gà ở rổ nào có khối lượng đều hơn. 

19. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp 

Cân nặng của các học sinh lớp ỈOA và ỈOB, trường Trung học phổ thông L 


Lớp cân nặng (kg) 

Tần số 

10A 

10B 

[30 ; 36) 

1 

2 

[36 ; 42) 

2 

7 

[42 ; 48) 

5 

12 

[48 ; 54) 

15 

13 

[54 ; 60) 

9 

7 

[60 ; 66] 

6 

5 

Cộng 

38 

46 


Bảng 19 

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với cạc lớp như ở bảng 19. 

b) Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ hai đường gấp khúc tần suất về 
cân nặng của học sinh lớp 10A, lớp 10B. 


162 


II.BTĐSIO(C) - B 





Từ đó, so sánh cân nặng của học sinh lớp 10A VỚI cân nặng của học sinh 
lớp 10B trường Trung học phổ thông L. 

c) Số học sinh nặng không dưới 42 kg ở lớp 10A, lóp 10B chiếm bao nhiều 
phần trãm ? 

d) Tính sô' trung bình, độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê ở lớp 10A, 
lớp ÍOB. 

Học sinh ở lớp 10A hay lóp 10B có khối lượng lớn hơn ? 


LÒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 

1. a) 

Bảng phân bố tần số 

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân 


Thời gian (phút) 

42 

44 

45 

48 

50 

54 

Cộng 

Tần sô' 

4 

5 

20 

10 

8 

3 

50 


Bảng phân bố tần suất 

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân 


Thời gian (phút) 

42 

44 

45 

48 

50 

54 

Cộng 

Tần suất (%) 

8 

10 

40 

20 

16 

6 

100% 


b) 76%. 

2. a) Bảng phân bố tần số ghép lóp 

Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M 


Lớp chiểu cao (cm) 

Tần 

số 

Nam 

Nữ 

[135 ; 145) 

5 

8 

[145 ; 155) 

9 

15 

[155 ; 165) 

19 

16 

[165 ; 175) 

17 

14 

[175 ; 185] 

10 

7 

Cộng 

60 

60 


163 






Bảng phân bố tần suất ghép lớp 

Chiều cao của Ỉ20 học sinh lớp ỉ ỉ trường Trung học phổ thông M 


Lớp chiều cao (cm) 

[135 ; 145) 

[145 ; 155) 

[155 ; 165) 

[165 ; 175) 

[175 ; 185] 
Cộng 


b) Trong số học sinh có chiểu cao chưa đến 155 cm, học sinh nữ đông hơn 
học sinh nam. 

3. a) Thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày 


Tần suất (%) 

Nam 

Nữ 

8,33 

13,33 

15,00 

25,00 

31,67 

26,67 

28,33 

23,33 

16,67 

11,67 

100 (%) 

100 (%) 


Lớp thời gian (phút) 

Tần số 

Tần suất (%) 

[19; 21) 

5 

14,29 

[21 ; 23) 

9 

25,71 

[23 ; 25) 

10 

28,57 

[25 ; 27) 

7 

20,00 

[27 ; 29] 

4 

11,43 

Cộng 

35 

100 (%) 


b) 54,28%. 




4. a) Kết quả đo của 55 học sinh lớp 8, khi đo tổng các góc trong của một ngũ 
giác lồi. 


Lớp số đo (độ) 

Tần suất (%) 

[535 ; 537) 

10,91 

[537 ; 539) 

* 

18,18 

[539 ; 541) 

45,45 ' 

[541 ; 543) 

16,36 

[543 ; 545] 

9,10 

Cộng 

100 (%) 


b) Kết quả đo của 55 học sinh kể trên có đặc điểm đáng chú ý nhất là phần ỉón 
(79,99%) học sinh có kết quả đo thuộc vào khoảng từ 537 độ đến dưới 543 độ. 

5. a) Nhiệt độ trung bình của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến hết 1990 


Lớp nhiệt độ (°C) 

Tần số 

Tần suất (%) 

[25 ; 26) 

1 

3,3 

[26 ; 27) 

5 

16,7 

[27 ; 28) 

13 , 

43,3 

[28 ; 29) 

9 

30,0 

[29 ; 30] 

2 

6,7 

Cộng 

30 

100 (%) 


b) 36,7%. 












c) Trong 35 ngày đến trường của bạn A, ta thấy : 

Chiếm tỉ lệ thấp nhất (11,43%) là nhũng ngày bạn A có thời gian đến 
trường từ 27 phút đến 29 phút (ứng với cột thấp nhất của biểu đồ). 

Chiếm tỉ lệ cao nhất (28,57%) là những ngày bạn A có thời gian đến trường 
từ 23 phút đến dưới 25 phút (ứng với cột cao nhất của biểu đồ). 

Đa số các ngày (74,28%), bạn A có thời gian đến trường từ 21 phút đến 
dưới 27 phút (ứng với 3 cột cao trội lên của biểu đồ). 



Hình 56. Dường gấp khúc tẩn suất về chiều cao (cm) 
của 60 học sinh nam, 60 học sinh nữ. 


b) Với chiếu cao dưới 155 cm, học sinh nữ chiếm tỉ lệ nhiều hơn (xem hình 
vẽ ở trên). 

Với chiều cao trên 160 cm, học sinh nam chiếm tỉ lệ nhiều hơn. 


167 



















8 . 


Tần sổ 



1-34 Các hoạt động 


1. Khống tham giá’hoạt động nào. 

2. Chỉ tham gia thể dục. 

3. Chỉ tham gia văn nghệ. 

4. Tham gia cả văn nghệ lẫn thê dục. 

Hình 57. Biểu đồ rần số hình cột vé lình hình tham gia hoạt động ngoài giờ lén lớp 
của 73 học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông B (trong thời gian một tháng). 

9, Cơ cấu chi tiêu của người dân Việt Nơm, phân theo các khoản chi 


Các khoản chi 

Số phần trăm 

1975 

1989 

Ăn 

71,5 

67,1 

Mặc 

6,1 

10,4 

Mua sắm 

14,1 

15,6 

Chi khác 

8,3 

6,9 

Cộng 

100 (%) 

100 (%) 


10. a) Tính chiều cao trung bình cúa học sinh nam 

Cách ỉ. Sử dụng bàng phân bô' tần số ghép lớp 

X = ~(5 X 140 + 9 X 150 + 19 X 160 + 17 X 170 + 10 X 180) 
60 

I = 163. 


168 



























Cách 2. Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp 
X = (8,33 X 140+ 15 X 150 + 31,67 X 160 + 28,33 X 170+ 16,67 X 180) 

X = 163. 

Tính chiểu cao trung bình của học sinh nữ 
Cách 1, Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp 

X = (8 X 140 + 15 X 150 + 16 X 160 + 14 X 170 + 7 X 180) 

60 

X = 159,5. 

Cách 2. Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp 
J = ĩoõ (13,33 x 140 + 25 x 150 + 26,67 X 160 + 23,33 X 170+ 11,67 X 180) 
X = 159,5. 

b) Vì -V nam = 163 > I nữ = 159,5 ; nên suy ra học sinh ở nhóm nam cao hơn 
học sinh ở nhóm nữ. 

c) ỵ = (60 X 159,5 + 60 X 163)= (159,5 + 163)ị~161 (cm). 

1. a) 23,3 phút ; 540° ; 27,6°c. 

b) Khi lấy số trung bình làm đại diện cho các số liệu thống kê về quy mô 
và độ lớn, có thể xem rằng mỗi ngày bạn A đi từ nhà đến trường đều mất 
23,3 phút. 

Tương tự, nêu ý nghĩa số trung bình của các số liệu thống kê cho ở bảng 7 
và bảng 8. 

2. a) Số trung bình X = 6,6 triệu đổng. Sô trung vị M c = 6 triệu đồng. 
Mốt M 0 = 6 triệu đồng. 

b) Trong các sô' liệu thống kê đã cho có sự chênh lệch nhau quá ỉớn, nén ta 
không chọn số trung bình cộng mà chọn số trung vị M e - 6 triệu đổng làm 


169 



đại diện cho mức thu nhập trong nãm 2000 của mỗi gia đình trong 31 
gia đình được khảo sát. 

13. a) Không tính được sò' trung bình. 

Bảng phân bố đã cho có 49 số liệu, mỗi số liệu thống kê là một xếp loại lao 
động. Có tất cả 4 xếp loại lao động được sắp thành dãy không tăng từ xếp 
loại lao động cao nhất là "lao động loại A" đến xếp loại thấp nhất là 
"lao dộng loại D". Dựa vào dãy này, ta tìm được sô' trung vị M e là xếp loại 
"lao động loại B". 

Có hai mốt M (y) là xếp loại "lao động loại B" ; Mq 2) là xếp loại lao động 
loại C". 

b) Ta chọn xếp loại "lao động loại B" để đại diện cho các giá trị thống kê 
đã cho về quy mô và độ lớn. 

14. a) Dãy các sô' liệu chiều cao của các học sinh nam cho ở bảng 5 có 

Tị ~ 163 (cm) ; Sị ~ 134,3 ; ~ 11,59. 

Dãy các số liệu chiều cao của các học sinh nữ cho ở bảng 5 có 
.Ỹ 2 * 159,5 (cm) ; sị = 148 ; s 2 * 12,17. 

b) Nhóm T có v 3 = 163 (cm), 5 2 = 169 ; s 3 = 13. 

Học sinh ở nhóm nam và nhóm T có chiều cao như nhau và cùng lớn hơn 
chiều cao của học sinh ở nhóm nữ (vì = x 3 > x 2 ) 

Vì = x 3 = 163 (cm) và 5] < s-ỳ nên chiều cao của các học sinh nam 
đồng đều hơn chiều cao của các học sinh nhóm T. 

15. a) Điểm sô' của xạ thủ A có : V w 8,3 điểm ; 5 2 ~ 1,6 ; ÍJ w 1,27 điểm. 
Điểm sô' của xạ thủ B có V = 8,4 điểm, sị ~ 1,77 ; s 2 ~ 1,33 điểm. 

b) X ~ ỹ = 8,4 điểm ; s 2 > sf, như vậy mức độ phân tán của các điểm số 

(so với sô' trung bình) của xạ thủ A là bé hơn. Vì vậy, trong lần tập bắn này, 
xạ thủ A bắn chụm hơn. 


170 



16. a) Khối lượng của 40 túi đường được đóng gói bởi tò A 


Lớp khối lượng (kg) 

Tần số 

Tần suất (%) 


[1,90; 1,98) 

17 

42,5 


[1,98 ; 2,06) 

17 

42,5 


[2,06 ; 2,14) 

3 

7,5 


[2,14 ; 2,22) 

2 

5,0 


[2,22 ; 2,30] 

1 

2,5 


Cộng 

40 

100 (%) 


b) Khối lượng của 40 túi đường được đóng gói bởi tổ B. 


Lớp khối lượng (kg) 

Tần sô' 

Tần suất (%) 

[1,5 ; 1,7) 

3 

7,5 

[1,7 ; 1,9) 

5 

12,5 

[1,9 ; 2,1) 

23 

57,5 

[2,1 ; 2,3) 

5 

12,5 

[2,3 ; 2,5] 

4 

10,0 


c) Tổ A có « 2 kg ; Sị ~ 0,006 ; 5] « 0,08 kg. 

Tổ B có ỹ « 2 kg ; sị ~ 0,04 ; s 2 «0,19 kg. 

Sản phẩm của tổ A có khối lượng đồng đều hơn. 

ỉ) 

Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ 


Lớp người xem 


Tần số 

5 

9 

11 

15. 

12 

8 


Tần suất (%) 

8.33 
15,00 

18.33 
25,00 

, 20,00 

13.34 









b) 


Tán suảt 




Hình 58. Biêu đồ tẩn suất hình cột về sô'người xem trong 60 buổi chiếu phim 
của một rạp chiêu phim nhỏ 

c) Trong 60 buổi được khảo sát 

Chiếm tỉ lệ thấp nhất (8,33%) ỉà những buổi có dưới 10 người xem. 

Chiếm tỉ lệ cao nhất (25%) là những buổi có từ 30 người đến dưới 
40 người xem. 

Đa số (78,33%) các buổi có từ 10 người đến dưới 50 người xem. 

d) X = 32 người ; s 2 = 219,7 ; 5 = 15 người. 

18. a) X = 36,5 g ; 5, = 6,73 

M e = 35g; A7 0 = 35g 

b) Ta chọn số trung bình X -36,5 g để làm giá trị đại diện cho các sô' liệu 
thống kê đã cho về quy mô và độ lớn. 

c) Rổ trứng thứ nhất và rổ trứng thứ hai có cùng đơn vị đo và 
-V, = -V 2 = 36,5 g ; ,ĩ, = 6,73 g < 10 g = s 2 . Suy ra trứng gà ở rổ thứ nhất 
đồng đểu hơn. 


172 

























Nhìn vào hai đường gấp-khúc-Xần J saâl_ợ_trên, ta có nhận xét 

Trong những người có càn nặng không vượt quá 45 kg, các học sinh lớp 
10B lưôn chiếm tỉ lệ cao hơn. Còn trong những người có cân nặng không 
thấp hơn 51 kg, các học sinh lớp 10A luôn chiếm tỉ lệ cao hơn. 

c) Ở lớp ỉ OA 

13,16% + 39,48% + 23,68% + 15,79% = 92,11% 

Ở lớp 10B 

26,08% + 28,26% + 15,22% + 10,87% = 80,43 % 

d) Ở lớp 10A, ta tính được 

I, = 52,4 kg ; 5] « 7,1 kg 
Ở lớp 10B, ta tinh được 

x 2 = 49 kg ; s 2 ~ 7,9 kg 

Vì Xị > x 2 , nên học sinh ở lớp 10A có khối lượng lớn hơn. 


174 



hương VI. 


CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GỈÁC. 
CÔNG THỨC LƯỢNG GÍÁC 


§1. CƯNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 


A. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 


1. Quan hệ giữa độ và rađian 


l°=ư-rad,lrad=fl^Y. 
180 l 71 J 


Với K « 3,14 thì 1° « 0,0175 rad và ngược lại, 1 rad « 57°17'45". 

2. Độ dài / của cung tròn có số đo a rad, bán kính R là / = Ra. 

3. Số đo của các cung lượng giác có điểm đầu A, điểm cuối B là 

sđ AB = a + k2n, k e z, 

trong đó a là số đo của một cung lượng giác tuỳ ý có điểm đầu A, điểm 
cuối B. Mỗi giá trị k ứng với một cung. 

Nếu viết số đo bằng độ thì ta có 

sâẪề = a° + /,-360°, k e z. 

4. Để biểu diễn cung lượng giác có số đo a trên đường tròn lượng giác, ta chọn 

diêm /4(1 ; 0) làm điểm đầu của cung vì vậy chỉ cần xác định điểm cuối M 

trên đường tròn lượng giác sao cho cung AM có s á ẢM - a. 

rv 

5 Mỗi cung lưọng giác CD ứng với một góc lượng giác ( oc, OD) và ngược 
lại. Số đo của cung lượng giác và góc lưọng giác tương ứng là trùng nhau. 


175 






B. BAI TẠP MAU 


BA! 1 _ 

Đổi số đo của các cung sau ra rađian, với độ chính xác đến 0,0001 

a) 20° : b) 40°25' ; c) -27° ; d) -53°30'. 


Hướng dẫn 

Có hai cách đổi từ độ ra rađian 

Cách ỉ. Dùng công thức 1° « 0,0175 rad. Chú ý rằng khi đó 30' = 0,5°; 
25' = 0,4167°. 


Cách 2. Dùng máy tính bỏ túi. Ví dụ đổi 40°25’ ra rađian. Chẳng hạn, với 
máy CASIO fx-500 MS thì ấn ba lần phím MOD E xổi ấn [ 2 ] để màn hình 
hiên chữ [r1 . 


Sau đó ấn 


4 

0 

Oi)) 

2 

5 

O) ) ) 

0 

0 •> > > 

SHIFT 

DRG ► 

1 

II 


cho kết quả 0,7054 (rad). 

Đáp số: a) 20° « 0,3490 ; b) 40°25' ~ 0,7054 ; 

c) -27° * -0,4712; d) -53°30’ ~ -0,9337. 


^ Chú ý. Sử dụng hai cách đổi như trên có thể cho hai kết quả khác nhau. 

BÀI 2 - 

Đổi số đo của các góc sau ra độ, phút, giày 

a) ; b) ị ; c) -5 ; d) --y. 


Hướng dẫn 

Cũng như bài 1, có hai cách đổi từ rađian ra độ. 


Cách ỉ. Dùng công thức 1 rad = 



176 





_ , „ .. , 2 _ , , 

Cách 2. Dùng máy tính bỏ túi. Ví dụ đối — rad ra độ. Chăng hạn, với máy 

CASIO fx-500 MS thì ấn ba lần phím MODE rồi ấn [TỊ để màn hình hiện 
chữ |_D_|. Sau đó ấn liên tiếp 



Ta được ị rad * 38°11’50". 

3 

Đáp số: a) 10°35'58" ; b) 38°11'50" ; 

c)-286°28’44" ; d)-51°24'9". 



Độ dài cung 25° trên đường tròn bán kính 15 cm là 

/= 15.0,43-63 « 6,55 cm. 

Các phần còn lại giải tương tự. 

Đáp số: a) 2,94 cm ; b) 6,55 cm ; 

c) 10,47 cm ; d) 45 cm. 

BÀI 4 - 

Trên đường tròn lượng giác, hãy biểu diễn các cung có số đo tương ứng là 

aì-^Tt; b) 240°; c)^,hZ. 

4 3 


12.B1ĐS10(C) - A 


177 




Hướng dẫn 


Ta lấy điểm đầu của các cung là /4(1 ; 0). Do đó biểu diễn các cung này là 

rx ' 

xác định điểm cuối M của cung AM có sô đo đã cho. 



Đáp số: 


a) sd AM = — -n (h.60a)) ; 

4 

2tĩ 

c) Số đo của cung là k. , k e z, do đó trước hết 

ta lấy k - 0 được cung có số đo bằng 0, điểm cuối 

M trùng với điểm A, sau dó lấy k = 1 dược cung 

, 2 71 , , , 

có sô đo điếm cuối Mị, rổi lấy k = 2 được 

4 71 

cung có số đo -J-, điếm cuối M 2 . Ba cung này có 

điểm cuối khác nhau. Khi lấy k = 3 ta dược cung 

2 71 , v ^ 

có sô đo 3. -y- = 2 ti lại có điếm cuối trùng với A, lấy 

k = 4 được điểm cuối trùng với Mị,... (h.61). 


b) sđẤM =240° (h.60b)). 



BẢI 5 


Trên đường tròn lượng giác cho điếm M xác định bởi sđAM = -40 . Gọi 

Mị, M 2 , M 3 tương ứng là điểm đối xứng của M qua dường phân giác của 

góc phần tư thứ I, trục Ox và trục Oy. Tìm số do của các cung lượng giác 
ry_ ry rv 
ÁMp ÁM 2 ,ÁM 3 . 


178 


12.B1ĐS10(C)-B 




Hướng dẫn 


Trước hết nhận xét rằng đường phân giác của góc phần tư thứ I, trục Ox, 
trục Oy đều đi qua tâm o của đường tròn lượng giác nên đều là trục đối xứng 
của đường tròn này. Do đó Mị, M 2 , M-ị đều thuộc đường tròn lượng giác. 


Nếu gọi giao điểm của đường phân giác 
của góc phần tư thứ I vói đường tròn 

lượng giác là D thì sđMD = sâDMị, 

r% 

từ đó suy ra sđ AMỵ . Tương tự, 

sâMA = sđAM 2 (A/ 2 đối xứng vói M 
qua trục Ox) và sđMA = sđA'Mĩ 
(A'(-l ; 0) và M 3 đối xứng vói M qua 
trục Oy) (h.62). 

Giải 



a) Ta có MD = MA + AD 

=> sđMD =40°+45° =85° 

=> sđDMị =85°. 

Do đó sđAMi =sđAD + sđDMị 
= 45°+ 85°= 130°. 

Vậy sđ AM\ = 130° + £360°, k e z. 

b) Ta CÓMA = AM 2 . Vậy %ầAM 2 = 40° + Ấ:360 o , k e z. 

c) Ta có sđ MA = sđ A' M 3 = 40° suy ra sđ AM 3 = 40° + 1 80° = 220°. 
Vậy sđAM 3 = 220° + £360°, k e z. 


c. BÀI TẬP 

1. Đổi số đo của các góc sau ra độ, phút, giây. 

a)-4; b)i; c) 1 

2. Đổi số đo của các cung sau ra rađian (chính xác đến 0,001). 

a) 137° ; b)-78°35'; c) 26°. 


179 




3. Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường 
tròn đó có số đo 

a) -Ệ- ; b)49°; c4. 

4. Một hình lục giác đều ABCDEF (các đỉnh lấy theo thứ tự đó và ngược 
chiều quay của kim đồng hồ) nội tiếp trong đường tròn tâm o. Tính số đo 
bằng rađian của các cung lượng giác AB , Ác , ẢD , AE , AẼ. 

rv 

5. Cho cung lượng giác AB có số đo là 15 rad. Tìm sô lớn nhất trong các sô' 
đo của cung lượng giác điểm đầu A, điểm cuối B, có số đo âm. 

6. Tìm số X (0 < X < 2n) và số nguyên k sao cho a = X + k2n trong các 
trường hợp 

9 13 

a)ứ=12,47t; b)a=---ĩi\ c)a---n. 

5 4 


§2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG 

A. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

v w rx _ rx 

1. Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho cung AM có sđ AM = a. Thế thì 

tung độ của điểm M là sina, hoành độ của điểm M là cosa, 

sina _ _ cosa 

tana = ——— (nêu cosa 0), cota = . (nêu sina 0). 

cosa sina 

2. -1 < sina < 1 ; —1 < cosa < 1, với mọi a. 

3. tanakhông xác định khi và chỉ khi a = + kĩi, k e z. 

4. cota không xác định khi và chỉ khi a = kĩi, k e z. 

5. cosa > 0 khi và chỉ khi điểm cuối M thuộc góc phần tư thứ I và IV. 

6. sina > 0 khi và chỉ khi điểm cuối M thuộc góc phần tư thứ I và II. 

7. Từ dấu của sina và cosa suy ra dấu của tana và cota. 

Chú ý. Các biểu thức có mặt ở hai vế của các đẳng thức trong các mục 
dưới đây và trong các bài tập sau này đều được quy ước là có nghĩa. 


180 



1 


8 . Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản 


. 2 2 
sin a+ cos a = 1 ; 


, , _ 9 1 

1 + cot a= —^— ; 

sin 2 a 


1 + tan 2 a = 

cos 2 a 

tanacota = 1. 


9. Giá trị lượng giác của các cung đối nhau 

cos(-a) = cosa ; sin(-a) = -sina ; 
tan(-a) = -tana ; cot(-ậ) = -cota. 


10. Giá trị lượng giác của các cung bù nhau 

sin(7t - a) = sina ; cos(tt - à) - -cos a ; 
tan(rr - a) = -tana ; cot(7T - a) = -cot a. 

11. Giá trị lượng giác của các cung hơn kém 71 

sin(a + 71) = -sina; cos(a + 7t) = -cosa ; 
tan(a + 7t) = tana ; cot(a + 7t) = cota. 

12. Giá trị lượng giác của các cung phụ nhau 

sinl — - a 1 = cosa ; cosl — - a 1 = sina ; 

fn ) _ Y 71 ) 

tan V2 ~ a J =cota ’ cơt =tana. 


B. BÀI TẬP MẪU 


BÀI 1 - 

71 

Cho -ị < a<n. Xác định dấu của các giá trị lượng giác 
a) sinl - a J ; 


c) tan(a + 7t); 


b) cosỊ^a + ^ j ; 
d) cotỊ^a -^Ị. 



Hướng dẩn 

Với ^ < a < 71, xác định điểm cuối các cung y-ữ, a+í,ữ+nvà 
a - ~2 thuộc cung phần tư nào, từ đó xác định dấu của các giá trị lượng 


giác tương ứng. 


Giải 


, _ , _ _ n , n _ 3tĩ 

a) Ta có -71 < -a < - , do đó -ị < -y - a < 71. 

Vì vậy sinỊ^-^- - a j >0. 

, , 71 _ 7Ĩ 3tĩ 

b) Từ — < a < n suy ra 71 < a + — < —• 

2 2 2 

VI vậy cosỊ^a + ^ <0. 

3tc 

c) Vì ^ < a + 71 < 2tĩ nên tan(a + 7ĩ) < 0. 

d) Vì 0 < a ~ 2 < ~2 n ^ n COt_ ^ 2 ] > 0- 


BÀI 2 


Tính các giá trị lượng giác của góc a nếu 


, ._2 3tĩ 

a) sina = -— và 7Ĩ < ữ < ; 

, t _ 7Ĩ 

c) tana= — và 0 < a < — ; 

8 2 


3tĩ 


b) cosữ = 0,8 và ~Ỷ < a< 2n ; 

,, _ 19 71_ 

d) cota= -~Ỷ và -ị < a< 71. 


Hướng dẫn 

ứng với mỗi khoảng xác định của a dã cho, tìm xem dấu của các giá trị 
lượng giác của góc a là âm hay dương rồi từ các hằng dẳng thức lượng giác 
cơ bản xác định các giá trị lượng giác dó. 


182 



Giải 


, 3n _ _ _2 . 1 -2 . , 4 21 

a) Vì Tt < « < ~Y nên coser < 0 mà cos a = 1 - sin a = 1 - — = —, 

. V2Ĩ 

do đó cosơ = —• 

.2 _V2Ĩ 

Từ đó suy ra taner = —;=, coter = — 

721 2 

3tt 

b) Với < a < 2n thì siner < 0, do đó 

2 

sin« = -V1 - cos 2 a = -yfĩ - 0,64 = —>/0,36 = -0,6. 

3 4 
Từ đó suy ra tanơ = -7, cotcr = - —• 

4 3 

71 2 1 

c) Với 0 < a < — thì cos a> 0. Từ hệ thức 1 + tan a = —^— suy ra 

2 cos 2 a 

„ 2 _ 1 64 . _ 8 

1 + tan 2 a 233 V 233 

_ 8 13 13 _ 8 

sinơ = cosơ tanơ = = J =— , cotơ = —• 

V233 8 7233 13 

71 _ 2 1 

d) Với < a < Tt thì sincr > 0. Từ hệ thức 1 + cot a = — z — ta được 

z sin cr 


• 2 

sin a = 


1 49 

of 2 ^ " 410' 


1 + cot a 



183 



Hướng dẫn 

Sử dụng các hằng đảng thức đại số như 

a 2 - b 2 = (a + b){a - b), a 2 + b 2 - {a + b){a 2 - ab + b 2 ),... 
và các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản để biến đổi một vế thành vế kia. 


Giải 


a) 


b) 


sin 3 a + cos 3 a (sina + cosa)(sin 2 a - sina cosa + cos 2 a) 
sinỡ! + cosa sina + cosa 

= sin a - sinacosa + cos a 

= 1 - sina cosa. 

sin 2 ừ <7 cos 2 a _ (sina - cosa)(sinỡ! -t- cosa) 

1 + 2sinacosa (sina + cosa) 2 

sina - cosa 


sina + cosa 


Chia cả tử và mâu cho cosa ta được 


tan a - 1 


' tana + 1 
c) sin a + cos a-(sin a + cos à) 

= sin a + cos a-(sin a + cos ỡ;)(sin a-sin acos a + cos à) 
= sin a + cos ạ-sin a+sin a cos a - cos a 
= sin a cos a. 


BÀI 4 


Rút gọn các biểu thức 


3 3 

a) A = (1 + cotỡộsin a + (1 + tana)cos a ; b) B = 


2 2 
sừi a + 2cos a - 1 


.2 

cot a 


c) c = 


■ 2 _ 2 

sin a-tan a 

_ 2 .2 

cos a - cot a 


d)D = 


(sina + cos ay - 1 
cota - sinacosa 


184 



Hướng dẫn 

Giống như việc chứng minh các đẳng thức lượng giác, việc rút gọn các biểu 
thức lượng giác cũng sử dụng các hằng đẳng thức lượng giác và hằng đẳng 
thức đại số. Khi biến đổi ta cố gắng làm xuất hiện nhân tử chung ở tử và 
mẫu để giản ước hoặc làm xuất hiện các hạng tử trái dấu để khử nhau, đi 
tới những biểu thức gọn hơn. 


Giải 


3 

lcos a 


, . cosa ^ 3 { sinaỴ 

a) A = 1 + -7—— sin a + 1 + ——— < 

V sin aj \ cos aj 

2 . 2 
= (sina + cosor)sin a + (cosor + sina)cos a 

... 2 2 

- (sinor + cosor)(sin a + cos à) = sina + cosa. 


b) B 


2cos 2 a - (1 - sin 2 a) cos 2 a . 2 
--y- = 2 = sin a. 

cot a cot a 


c) c - 


sin 2 a 1 - 


cos 2 a 


cos 2 a 1 - 


sin z a ) 


. 2 cos a - 1 
sin a .——-- 

_ cos a 

1 (sin 2 a - 1) 

cos a.——— - 

sin 2 a 


sin a(-sin a) . 6 

= tan a. 


cos 4 ữr(-cos 2 a) 


sin 2 a + cos 2 a + 2sinữrcosa - 1 


d) D 


cosa 


1 


cosor 


,sina 
2sinỡrcosa 

Tì TTTT 

1 - sin a 
K sina J 


- sinor 


2 sin 2 a - 2 

—— = 2 tan a. 

cos 2 a 


185 




Hướng dẫn 

Để tính giá trị các biểu thức này ta phải biến đổi chúng về một biểu thức 
theo tanỡr rồi thay giá trị của tanor vào biểu thức đã biến đổi. 



186 



c. BAI TẠP 


3n 


7. Cho K < a < • Xác định dấu của các giá trị lượng giác sau 

b) sinỊ^ + aj ; 


2 

a) cosỊ^a - ; 

, Í3n J| _ 

0 tan l 2 - a\ ; 


d) cot(a 4- 7t). 


8 . Chứng minh rằng với mọi a, ta luôn có 

a) sinỊ^a + -^ = cos a ; b) cosỊ^a + -^ j = -sina ; 


c) tan la + — 1 - -cota ; 


d) cotỊ^a + 


-tana. 


9. Tính các giá trị lượng giác của góc a, nếu 


,_ 1 _ 3n 

a) cosa = - — , n < a< — ; 

. _ 7 n _ _ _ 71 

c) tana = —, 0 < a < — ; 


3 71 

10. Biết sina= ^ và -ị < a< n. Tính 


._2 7Ĩ 

b) sina =— , — < a < n ; 

.. _ 14 371 

d) cota = --^-, — < a< 2n. 


a) A = 


2tana - 3cota 
cosa + tana 


b) B = 


2 . . 2 
cos a + cot a 

tan a - cot a 


3tĩ 


11. Cho tana- 3cota = 6 và 71 < a< ~Ỷ . Tính 


a) sina + cosa ; 

12. Chứng minh các đảng thức 
tan a - tan/? 


b) 


2sina - tana 
cosa + cota 


a) 


cot p - cot a 


= tan a tan p ; 


MMninn o , sin530° 
b)tan 100 +- 


1 + sin 640° sin 10° 


c) 2(sin 6 a + cos 6 a) + 1 = 3(sin 4 a + cos 4 a). 


187 



13. Cho tan a + cot a = m, hãy tính theo m 

a) tan 2 a +cot 2 a ; b) tan 3 a + cot 3 a. 

14. Không dùng bảng số và máy tính, rút gọn các biểu thức 

a) A = tanl8°tan288° + sin32°sinl48° - sin302°sinl22° ; 

1 + sin 4 a - cos 4 a 

b) B = -—7-7— 

1 - sin a - cos a 


15. Chứng minh rằng với mọi a làm cho biểu thức 
thức đó không thể là một số âm. 


sin a + tan a 
cos a + cot a 


có nghĩa, biểu 


§3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 

A. KIẾN THỨC CẨN NHÓ 


1. Công thức cộng 

cos (a - b) - cosacosb + sin a sin b ; 
cos(a + b) = cosacosb - sin a sin b ; 
sin(a - b) = sinacosb - cosasinb ; 
sin(a + b) = sinacosố + cosasinố ; 


tan(a - b) = 


tan(a + b) = 


tan a - tan b 
1 + tan a tan b 

tan a + tan b 
1 - tan a tan b 


2. Công thức nhân đôi 
sin 2 a = 2sinacosa ; 

cos2 a = cos 2 a - sin 2 a = 2cos 2 a - 1 = 1- 2sin 2 a ; 

- 2tana 
tan2a =-— • 

1 - tan 2 a 


188 



3. Công thức hạ bậc 

2 1 + cos2ứ .2 1 - cos2ứ 2 

cos a =---; sin a = -—— ; tan a 

4. Công thức biến đổi tích thành tổng 

cosacosb = ^-[cos(ứ - b) + cos (a + &)] ; 

sin a sin b - ^-[cos(ứ - b) - cos (a + ò)] ; 
sinacosò = ^-[sin(ứ - b) + sin(ứ + ò)]. 


5. Công thức biến đổi tổng thành tích 


„ u + V u - V 
cos u + cosv - 2cos—-—cos——— ; 

2 2 


- . u + V . u — V 
cos u — cosv = -2 sin—-—sin—-— ; 

2 2 


. „ . « + V u - V 

sin« + sin V = 2sin———cos——— ; 

2 2 


u + V . u — V 
sin« - sinv = 2cos—-—sin—-— 
2 2 


B. BÀI TẬP MẪU 

BÀI 8 _ _ 

Chứng minh rằng 

a) cos*cosj^ - ;tjcosỊ^ + X j = ^-cos3a: ; 

b) sin 5* - 2 sin x(cos4x + cos2x) = sinx. 


1 - cos2 a 
1+ cos2ứ 


189 




Giải 


a) Ta có 

(71 Y f n , ..ì 1 ___ f . 2Tt^ì 

cosacosI — - A 1 cos 1 — + X \- -^-COSA'1 cos2a- + cos—1 

1 . 1 _ 1 ,. , 1 _ 1 , 

= — cosacos2a - — COSA = — (cos3a + cosa) - — COSA = — cos3a. 

2 4 4 4 4 

b) sin5A - 2sinA(cos4A + cos2a) = sin5A - 2sinACOs4A - 2sinACOs2A 
= sin5A - (sin5A - sìii3a) - (sin3A - sinA) = sinA. 

BÀI 9 



1 -4 sin 10° cos20° _ 1 -2(sin30° - sin 10°) _ 2 sin 10° 
sin 10° sin 10° sin 10° 


b) cosl4° + COSỈ34 0 + cosl06°= cosl4° + 2cosl20°cosl4° 

= cosl4° T- cosl4° = 0. 


c. BÀI TẬP 


16. Cho cosa = 1, tính sinỊ^a + ^j - cosỊ^a - 


17. Cho sina = P 7 > sin/? = lệ- với 0 < a< 0 </? < Chứng minh rằng. 

o n 

ữ + 2 


15 


190 




18. Không dùng bảng số và máy tính, chứng minh rằng 

a) sin20° + 2sin40° - sinioo 0 = sin40° ; 


sin(45° +a)~ cos(45° + a) _ _ __ 

b) ----———:— -= tan a ; 


c) 


sin(45° + a) + cos(45° + a) 
3cot 2 15° - 1 


3 - cot 2 15° 


= — cot15° ; 


/7 

d) sin200°sin310° + cos340°cos50° = ~Ỳ' 


19. Chứng minh rằng các biểu thức sau là những hằng sô' không phụ thuộc a, /? 

a) sinóor C0t3ar - cosóor; 

b) [tan(90° - a) - cot(90° + a)] 2 - [cot(180° + a) + cot(270° + a)Ỷ ; 


c) (tana - tan/?) cot(a - P) - tana tan/?; 

( a _ a ^ _ 2 a 

d) cot — - tan — tan —- • 

' l 3 3 ) 3 


20. Không sử dụng bảng số và máy tính, hãy tính 


, 4 11 -4 ^tt . A 5rc Ạ 7tt 

a) sin — + sin — 4- sin —- + sin —— 
16 16 16 16 


b) C0t7,5° + tan67,5° - tan7,5° - C0t67,5°. 


21. Rút gọn các biểu thức 

sin 2a + sinor 
1 + cos 2 a + cos a 

1 + cos a - sin a 

c ) 1 - ệos a - sin a 


, , 4 sin 2 a 

b ) — - ; 

, 2 a 

1 - cos I 

1 + sin a - 2 sin 2 ( 45° - ^r 

d)—- —Ả -2 

. ___ a 

4cos^- 

2 


191 



22. Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = AD. Biết tan BDC = —, tính 
các giá trị lượng giác của BAD. 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG VI 


23. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai ? 


a) sinỊ^x + = cosx ; 

c) sin (x - n) = sirur ; 

24. Tồn tại hay không góc a sao cho 
a) sin« = -1 ; 
c) sin« = -0,9 ; 
e) sin«= 1,3 ; 


b) cosỊ^x + -^ j = sirur ; 


d) cos(x - 7l) = cosx. 


b) cos« = 0 ; 
d) cos a= -1,2 ; 
g) cos« = -2 1 


25. Không dùng bảng số và máy tính, hãy xác định dấu của sin« và cos« vói 

a) a= 135° ; b)«=210°; 

c) a= 334° ; d)«= 1280°; 

e)or = -235°; g)a=-1876°. 

26. Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và 
máy tính) 

a) sin40°, sin90°, sin220°, sin 10° ; 

b) cosl5°, cosO 0 , cos90°, COSỈ38 0 . 

27. Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng sô và máy tính) 
a) sinl 10°cosl30°tan 30°cot320° ; 


b) sin(-50°)tan 170°cos(-91 °)sin530°. 


192 



28 . Cho tam giác ABC. Hỏi tổng sinh + sia6 + sinC âm hay dương ? 


29. Tính các giá trị lượng giác của cung a, biết 


Tí 

a) sina = 0,6 khi 0 < a < — ; 

2 

. _ ,. . 3n 

c) tana = 2 khi 7T < a < ; 


7t 

b) cosữ = -0,7 khi -- < a < n ; 
2 

3tx 

d) cotữ = -3 khi < a < 2tc . 


30. Chứng minh rằng 

a) sin(270° - à) - -cos a ; b) cos(270° - a) = -sinỡ:; 

c) sin(270° + à) = -cos a ; d) cos(270° + a) = sina. 


31. Rút gọn các biểu thức (không dùng bảng số và máy tính) 

a) sin 2 (180° -à) + tan 2 (180° -a)tan 2 (270° + à) + sin(90° + tìộcos (a- 360°) ; 

, . cos (a - 90°) tan(a - 180°)cos(180° + a)sin(270° + a) 

b) -7—:-+-——- ; 

sin(180° - a) tan(270° + a ) 

cos(-288°)cot 72° _ 1O 0 

c) --- --3— -- - tan 18 ; 

tan(-162°)sin 108° 

... sin 20° sin 30° sin 40° sin 50° sin 60° sin 70° 

d) - — -——---• 

coslO 0 cos50° 


32. Cho 0° < a < 90°. 

a) Có giá trị nào của a sao cho tana < sina hay không ? 

b) Chứng minh rằng sina + cosơ > 1. 

33. Tính các giá trị lượng giác của góc a, biết 

n 

a) cosa = 2sina khi 0 < a < -ị ; 

71 

b) cota = 4tana khi — < a < K. 


13.B1ĐS10(C) - A 


193 



34. Chứng minh các đảng thức 


a) tan3a - tan2a - tan <2 = tanatan2a:tan3a:; 


b) 

c) 

d) 


2 

4 tan a( 1 - tan à) 

--— — = sin 4« ; 

(1 + tan à) 

1 + tan 4 a . 2 

—2-~—2— = tan a ’ 

tan (2 + cot z a 

cos (2 sin(a - 3) - sin a cos (a - 3) 
cosí 3 - - ị sin 3 

{ 6j 2 


2 tan 3 

~7T 

\ 


35. Chứng minh rằng các biểu thức sau là những hằng số không phụ thuộc a 

a) A = 2(sin 6 or + cos 6 a) - 3(sin 4 a + cos 4 a) ; 

b) B - 4(sin 4 a + cos 4 a) - cos4ữr; 

c) c = 8(cos 8 a - sin 8 #) - cosóa - 7cos2a. 


36. Rút gọn các biểu thức 


a) 


tan2# 

tan 4 a - tan 2 a 


b) Vĩ + sin a - 1 - sin a, với 0 < a < 


n 

2 


c) 


3-4 cos 2 a + cos 4 a 
3 + 4 cos 2 a + cos 4 a 


d) 


sin a + sin 3 a + sin 5 a 
cos a + cos 3 a + cos 5a 


LÒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 

1. Đáp số: 

a) -4 * -229°10'59" ; b) ^ « 13 o 50’21" ; c) ^ « 32°44’26". 

2. Đáp số: 

a) 137°-2,391 ; b)-78°35'«-1,371 ; c) 26° « 0,454. 

3. Đáp số: 

a) / - 33,66 cm ; b) / - 21,380 cm ; c) / - 33,333 cm. 


194 


13.8TĐS10(C)-B 



4. (h.63) 

sđ AB = -^ + kin, ke z ; 

3 

sđẪc = ^ + ấ:2ti, teZ; 

3 

sđ AD = Tĩ + k2n, k e z ; 
ífv 4 tĩ 

sđAế = - 7 - + ấ: 2 ti, k e X \ 

3 

<~v 5 tĩ 

sđ ÀF = ^ + ấ:2tĩ, k e X. 

3 

5. Ta có sđ/45 = 15 + k2n, ke X. 


15 + k2n < 0 <=>/:<- 



A 


63 


25 

2tĩ 


Vậy với k = -3 ta được cung /lổ có số đo âm lớn nhất là 15 - 6 tĩ. 

6. Đáp Sỡ .• 

a) X = 0,4 tt ; k = 6 ; b) X = -7 ; Ấ: = -1 ; c) x = ,k =1. 

5 4 


3rr ^ , TÌ 


2 


7. a) Với Tĩ < a < 22 thì -r < cc - T 1 < 7 t, do đó cos a - ^ < 0. 


2 


371 71 , .7 71 

b) — < — + «< 2 tt nên sin -7 + a \ < 0 . 
2 2 ’ \2 ) 


2 2 
3tx 


( 371 


c) 0 < — - a < — nên tan _ a > 0 . 

2 2 \2 ) 

571 

d) 2 tt < a + n < —ị nên cot(« + n) > 0 . 

8. a) sin ị^a + = sin ^"2 “ (-«)j = cos(-a) = cosa. 

b) cosỊ^a + = cosỊ^ _ (-«)j = si n (-«) = -sina. 


195 





c) tan a + 


sin a + 


cos a 


n ^ - sin a 


d) cot a + — 

V 2 


cos \a + — 
\ 2 

( n 
cos \ a + — 

l 2 


= -cotơ. 


sin a + X 
2 


S'.n a 


cos a 


= -tanơ. 


3 7X . 

9, a) Tt < a < — ■=> sina < 0. 
2 


Vây si 


in a = -7l - cos 2 a = -■»/!-— = - 


7Ĩ5 


16 


4 ’ 


tanơ = - 


sin a 


= VĨ5. 


cotơ = 


cos ơ 

71 

b) V- < a < n => cos a < 0. 


7Ĩ5 

' 2 

r-Tl - r 4 -75 

Vậy cosa = - VI - sin a = - J 1 - — = 

sin « 2 ^ 

tanơ = —— = — 7 =, coto 
cos ơ V5 

7Ĩ 2 

c) 0 <«< — => cosơ > 0, cos“a = 

2 

ws .. _ 1 3 

Vậy cosơ = . = 7 =— 

L 49 758 


V5 

cot« = ----- 
2 


1 H- tan ơ 


,+ f 

7 _ 3 

sina = cosa tanơ =—f=, cotơ = — • 

758 7 

3tĩ - . - . 2 1 

d) —< a < 2n => sin» < 0, sin a = -—— 

2 1 + cot z ơ 

1 9 

Vậy sinơ =— 7 — 7 ==, 

r196 7277 

V 1+ ST 

.. 14 _ 1 

cosor = smor cotor = r — , tana = —-— 

7277 cot « 


_9_ 

14 


196 



10. a) 4 < a < Tí => cosa < 0. 
2 


Ta có cosa = - Vĩ- sin 2 a = - J1 - 74- = - ~~ 7 ~ > 

16 4 


77 


sin a 3 77 

tana = = —cota = -4-; 

cos a ^ 7 3 


Vậy 


Ẩ = 


4 + ^7 

77 

77 _ J_ 
4 77 


4 

19 


b) ổ 


_7_ 7 

16 + 9 

_3_ . 77 
77 + 3 


7 X 25 
144 


17577 


96 


377 


11 3tjt _ _ 

11 . Vì ;r < a < 4- nên cos a < 0, sin a < 0 và tan a > 0. 
2 


Ta có tana - 3cota = 6 <=> tancr - 


tan a 


6 = 0 


<=> tan a - 6tana -3 = 0. 


Vì tana > 0 nên tan < 2 = 3 + 277. 

.,... 2 .. 1 _ 1 

a) cos a =- z — = —-—7= 

1 + tan 2 a 22 + 12V3 


1 3 + 277 

suy ra cosa = — . =. sina = — Ỵ- = 

722 + 1277 722 + 1277 

, _ 4 + 277 

Vậy sina + cosa = — , = ■ 

722 + 1277 


197 



b) 


2 sin a - tan a 
cos a + cot a 


. f 9 

sin a 2 


cos a 


cosa 1 + 


1 


sin a 


■ tana.- 


2 cos a - 1 sin a 


cos a ' sin a + 


2 2 cos a - 1 

= tan a. — 7 ———— 
sin a + 1 


= (3 + 2V3) 2 .—-= (21 + I2V3).- - + J 22 ~ĩĩtẵ == 

3 + 2v3 | x 3 + 2V3 - V22 + I2V3 

V22 + I2V3 ' •• 


12 . a) 


tan a - tan Ị5 _ tan a - tan p 
cot (3 - cot a 1 1 

tan p tan a 


tan a - tan/? . n 

= --———— = tana tan D. 

tan a - tan p 


tan a tan p 


b) tan 100° + sin 53 ° — = tan(90° + 10°) + 
1 + sừi 640° 


sin(360° + 170°) 

1 + sin(720° -80°) 


= - cot 10° + 


sin 170° 

1 - sin 80° 


coslO 0 sin 10° 

-—--Ị- - 

sin 10° 1 - cos 10° 


-coslO 0 + cos 2 10° + sin 2 10° _ 1 

sin 10° (1 - cos 10°) sin 10° 

c) 2(sin 6 Jt + cos 6 *) + 1 = 2(sin 2 X + cos 2 A')(sừi 4 X - sin 2 cos 2 X + cos 4 x) +1 
= 2(sin 4 X + cos 4 x) + 1 - 2 sin 2 A'COS 2 
= 2(sin 4 A- + COS 4 Jt) + (sin 2 x + cos 2 x ) 2 -2sin 2 Jtcos 2 J 
= 2(sin 4 + cos 4 x) + (sin 4 X + cos 4 x) 

= 3(sin 4 + cos 4 x). 


198 



13. a) tan 2 a + cot 2 a = (tana + coia) 2 - 2tana cota = m 2 - 2 ; 

b) tan 3 a + cot 3 a = (tana + cottìr)(tan 2 a - tan a cota + cot 2 tf) 

= m(m 2 - 3). 

14. a) A = tan(90° - 72°)tan(360° - 72°) + sm32°sin(180° - 32°) 

- sin(360° - 58°)sin(i80° - 58°) 
= C0t72°(-tan72°) + sin 2 32° + sin 2 58° 

= -1 + sin 2 32° + cos 2 32° 


= -1 + 1 = 0 . 
b) B = 


1 + (sin 2 a + cos 2 a)(sin 2 a - cos 2 a) 


2 2 4 .0 2 4 

1 - (sin a + cos a)(sin « - sin acos a + cos «) 


, , -2 _ 2 

1 + sin « - cos a 


1 - [(sin 2 a + cos 2 a) 2 - 3 sin 2 a cos 2 «)] 

2 sin 2 a 2 2 A 

2 2 — = "7 (1 + tan «). 

3 sin « cos a ò 


15. Ta có 


sin a + tan a 
cos a + cot a 


sin « 1 + 


cos a 


cos a Ị 1 + —— 
sin a 


sin 2 a( 1 + cos «) 

2/1 

cos «(l + sin«) 


Vì 1 + cos« >0 và 1 + sin« > 0 cho nên biểu thức đã cho không thể có 
giá trị là một số âm. 

16. Ta có 

2tc 


sin(« + §)-co S (a-y) 


n .Tí 2n . 2n 

= sin« cos— + cos« sin— - cosa cos—— sin a sin — 
6 6 3 3- 

73 _____ , 1 __ 1 _ 73 

= sin c>r + — cos«+ — cosa—— sm« 

2 2 2 2 

1 

= cos a= ~ 


199 



17 . Ta có 


r 64 I225 15 [ 225 Í64~ 8 

cos cc — ^ịl 289 - 289 - 17 ; cosp — y 1 - 289 - V289 " 17 ■ 

Do đó 


sin(ctr + /Ị) = sin« cos/?+cos« sin/? 

8 8 15 15 _ 289 _ 

~ Ĩ7'Ĩ7 + Ĩ7'l7 _ 289 " ' 

Vì 0 < « < — và 0 < /? < — nên từ đó suy ra a + B = — ■ 
2 2 2 


18 . a) Sin20° + 2sin40° - sin 100° = (sin 20° - sin 100°) + 2 sin 40° 


- 2cos60° sin(-40°) + 2 sin 40° 
= -"sin 40° + 2 sin 40° = sin 40°. 


, . sin(45° + a) - cos(45° + a) sin(45° + a) - sin(45° - a) 
b) —-— - : -—-— -- = —-— ——-—-— -- 

sin(45° + a) + cos(45° + a) sin(45 c + a) + sin(45° - a) 


2cos45°sin« %/2sin« 

-—- = — = tan«. 

2sin45°cos« v2cos« 


3 cot 2 15° - 1 _ cot 2 30° cot 2 15° - 1 
3 - cot 2 15° ” cot 2 30° - cot 2 15° 


_ cot 30° cot 15° + 1 cot 30° C0tl5° -1 
cot 30° - cot 15° cot 30° + cot 15° 
Mặt khác ta có 


cot(« + yổ) = 


cos(« + jB) 
sin(« + P) 


cos a cos p - sin a sin p 
sin a cos p + cos a sin p ' 


Chia cả tử và mẫu của biểu thức cho sin« sin/? ta được 

cot a cot p - 1 


cot(« + P) = 


cot a + cot p 


200 



Tương tự 


Do đó 


cot(ơ - Ị3) = 


cot a cot p + 1 
cot p - cot a 


A = cot( 15° - 30°)cot(15° + 30°) = -C0tỉ5°. 
d) sin200°sin310° + cos340° cos50° 

= sin(180° + 20°)sin(360° - 50°) + cos(360° - 20°)cos50° 
= (-sin20°)(-sin50°) + cos20°cos50° 

= cos50°cos20° + sin50°sin20° 


- cos(50° - 20°) = 

19 . a) sinóa C0t3a - cosóa = 2 sin 3 a cos 3 a . C0S ^ Q _ (2 cos 2 3 a - l) 

sin 3 a 

= 2cos 2 3a - 2.cos 2 3a + 1 = 1. 

b) [tan(90° - a) - cot(90° + a)Ý - [cot( 180° + a) + c.ot(270° + a)] 2 

2 2 

= (cota + tana) -(cota-tana) 

2 2 2 /-V 2 I 

= cot a + 2 + tan a - cot a + 2 - tan a = 4. 

^ ^ . tan a- tan/? _ . „ 

c) (tana - tan/?) cot(a - p) - tana tan/? = — — ^ -tan a tan /? 

= 1 + tana tan/? - tana tan/? = 1. 





a 

. a 


a 

2 a 

C0S 3 

sin 3 

cot 

- tan — 

tan •= 



V 3 

3 y 

3 

. a 

a 




sin — 

cos4r 




k 3 

3 J 


sin 


3 


2 a 

T 


2 a . 2 £* . 2á 

cos ỹ - sin — sin 


2a . 2a 
C0S 3 sin 3 


. a a 
s n 3 C0S 3 


cos- 


2 a 


1 2a 2a 
2 Sin 3 C0S 3 


= 2 . 


201 














o/\ , ' 4 ^ 4 3 7Ĩ - 4 

20. a) sin — + sin — + sin 
16 16 


5rc . 4 In 
—7 + sin — 
16 16 



TU 

2 

4 

3 71 

N 

2 

( 

5 71 


2 

/ 

7 71 

1 1 

- cos — 


1 

- cos —— 



1 

- cos — 



1 

- cos-—- 


8 

+ 


8 


+ 


8 


+ 


8 

l 

2 J 


V 

2 

) 


V 

2 

y 


V 

2 J 


1 („ _ 7t 2 n _ 3rc 2 3TI _ 5 tt 2 5jt 

= — 1 - 2cos— + cos — + 1 - 2cos— + cos — + 1 - 2cos — + cos — 
4 l v 8 8 8 8 88 


+ 1 


_ /71 2 

2cos— + cos 
8 



, 1 (__ n __ 3n 5 tĩ 7tc^ 

= 1 - —I cos _ + cos— + cos— + cos — 

2 V 8 8 8 8 y 


, , _ 71 
1 + cos — 

4 + 

4 V 2 


1 ._3tt . _5rc 

1 + CCS— 1 + cos -—- 



1 + cos 


7 7T 
4 


\ 


2 ; 


( ĩĩ Ĩĩĩ 

3n 

7t^ 

1 

cos — + cos — 

- cos-—- 

- cos — 

+ - 

l 8 8 

8 

8 ) 

8 


Vĩ Vĩ Vĩ , y/ĩ) 

- - - - -— + —— 


2 2 2 2 ) 


__ 3 
" 2 ' 

b) C0t7,5° + tan67,5° - tan7,5° - C0t67,5° 

cos7,5° sin 7,5° sin 67,5° cos67,5° 
sin 7,5° cos7,5° cos67,5° sin 67,5° 

= cos 2 7,5° - sin 2 7,5° sin 2 67,5° - cos 2 67,5° 
sin 7,5° cos 7,5° sin 67,5° cos 67,5° 

cosl5° cosl35° _ 2(sin 135° cos 15° - cos 135° sin 15°) 
” ị sin 15° v sinl35 0 = sin 15° sin 135° 


zu 2 
































2sin(135° - 15°) 


sin(45° - 30°) sin(180° -45°) 

_ 2 sin 120° _ 

(sin 45° cos 30° - cos 45° sin 30°) sin 45° 


73 __ 473 

7^73 0 72 - 7 ^ 

2 v~2 2/ 2 


= 6 + 273. 


2 ^ sin2a + sina _ sin a(2 cos a + 1) 
1 + cos 2 a + cos a 2 cos 2 a + cos a 


sin a (2 cos a + 1) 
cos a(2 cos đf t-1) 


= tan a. 


b) 


, , . 2 « 2 ữ 

4 sin 2 a 16sin ^-cos Ỷ a 

- =---— = lócos — • 


1 „„„2 oc 

1 - cos ỹ 


,.2 ữ 
sin — 
2 


c) 


1 + cos a - sin a 


-2« 

2 cos — - 2 sin — cos — 


1 - cos a-sina ^ ■ 2 a ~ . cc cc 
2 sin —- - 2 sin--cos-- 
2 2 2 


o a ( (X ■ Oi 

2 cos 2 1 cos 2 ~ sin 2 


o ^ [ . cc uc 

2 sin — Ị^siny - CQSy 


= - cot —. 
a 1 2 


1 + sin a - 2 sin 2 45' 


d) 


a 


4 cos 


a 


sin a + cos(90° - a) 

, _ a 
4 cos — 

2 


sin ạ + sin « 4sin|cos| - 


4cos 


a 


. ___ a 
4cos(- 
2 


= sin 


a 


203 



22. Ta có (h.64) 

ẤBD = ẤDB 
ẤBD = BDC 

=> BDC = ẤDỀ. 

Suy ra BAD = n - 2BDC. 

Từ đó ta có 

tan BAD = - tan 2 BDC - - - 

1 



tan BDC _ 2 • 4 _ _ 3 16 _ _ 24 

tan 2 BDC - 1 _ ” 2 7“ 7 

16 


Vì < 5AD < 7 t nên cos BAD < 0. Do đó 
2 

cos B/KD = - 


V1 + tan 2 BAD 


_Ị__ _J__ 

, , 576 ” 25 

1+ 49 


7-7 7-7 7 T 7 -7 -24 24 

sin 5AD = cos 5AD tan Z74D = —7-—=— = 77- 

25 7 25 


23. Đáp ÍỚ'; 

a) Đúng ; b) Sai ; 

24. Đáp sô': 

a) Có ; b) Có : 

d) Không, vì —1,2 < — 1. 
g) Không, vì -2 < -1. 

25. a) sinl35° > 0, COSỈ35 0 < 0 ; 


c) Sai ; d) Sai. 

c) Có ; 

e) Không, vì 1,3 > 1 ; 

b) sin 210 ° < 0 , cos 210 ° < 0 . 


2U4 


c) sin334° < 0, cos334° > 0 ; 

d) sinl280° = sin(3.360° + 200°) = sin200° < 0, 
cosl280° = cos 200 °< 0 ; 



e) sin(-235°) = sin(-180° - 55°) = -sin(-55°) = sin55° > 0, 
cos(-235°) < 0 ; 

g) sin(-l876°) = sin(-1800° -76°) = sin(-76°) = -sin76° < 0, 
cos(-1876°) = cos(-76°) = cos76° > 0. 

26. a) sin220° < sinio 0 < sin40° < sin90°. 
b) COSỈ38 0 < cos90° < cosl5° < cosO 0 . 

27. a) Ta có 

sin 110° > 0 ; cosl 30° < 0 ; tan30° > 0 ; cot320° < 0, 
do đó tích của chúng dương. 

b) sin(-50°) < 0 ; tan 170° < 0 ; cos(-91°) < 0 ; sin530° > 0, 
do đó tích cùa chứng âm. 

28. Vì các góc A ,B,C là góc trong tam giác ABC nên sin A > 0, sin B > 0, 
sinC > 0. Do đó sinA + sin£ + sinC > 0. 


29. a) 0 < a < -ị => cosa > 0 , do đó 


cos a = VT- sin 2 a = \Zl~-- 0,36 = 4 0,64 = 0,8. 
3 4 


=> tan a - — , cot a = — 
4 3 


JT 

b) < a < n sina > 0, do đó 
2 


sin a 


Suy ra 


- \ll - cos 2 a = Ạ - 0,49 = y[ÕJĨ » 0,71. 
0,7 


ran a = - 


0,71 


~ -0,98 : cotor « -1,01. 


205 



c) 7 Ĩ < a < 


3rc 


cosơ < 0, do đó 


cosơ = - 


ế 


.... 2 

+ tan a 


1 yỈ 5 .. 2V5 

-7= = - -7-, sin a =- 7— 

V5 5 5 


cot a = — • 


3tc 


d) -2- < ơ < 2 tc => sinơ < 0, do đó 
2 


sin a = 


ĩi 


+ cot a 


Vĩõ 


ylĩõ 

lõ 


■,cos a = 


3VĨÕ 

"ŨT 


tan a = - 

30. a) sin(270° - á) = sin(360° - (90° + a)) = -sin(90° + a) = -cosơ. 

b) cos(270° - á) = cos(360° - (90° + à)) = cos(90° + á) = -sinar. 

c) sin(270° + a) - sin(360° - (90° - a)) - -sin(90° - a) = -cos a. 

d) cos(270° + a) = cos(360° - (90° - á)) = cos(90° - a) - sin«. 

31 . a) sin 2 ( 180° - a) + tan 2 (180° - a) ỉan 2 (270° + a) + sin(90° + tí) cos(ơ- 360°) 

= sin a + tan"ơ cot"ơ + cos'a = 2. 
cos(ơ-90°) tan(ơ - 180°)cos(180° + a) sin(270° + a) 


b) 


sin(180° - a) tan(270° + a) 

sin a tan a {-cos ơ)(- cos a) , .2 2 

— 1 = 1 - sin a = cos a. 


sin a 


■ cot a 


, cos(-228°)cot 72° t _ ie o 
c) -—^-- - tan 18 

tan(-162°)sin 108° 

cos(72° - 360°) cot 72° 


tan(18° - 180°)sin(180° -72°) 
cos 72° cot 72° 


tan 18 c 


tan 18° sin 72° 
cot 2 72° 


- tan 18 


tan 18° 


2 Q 

1 tan 18 . ^ 

tan 18 = — - tan 18° = 0. 

tan 18° 


206 



d) Ta có sin70° = cos20°. sin50° = cos40°, sin40° = cos50°. Vì vậy 
sin 20° sin 30° sin 40° sin 50° sin 60° sin 70° 
cosl0°cos50° 

-7 ■ . sin 20° cos 20° cos 50° cos 40° 4 • — sin 40° cos 40° 

= 2_J___ = 2 4 _ 

cosl0°cos50° coslO 0 

R . 

7fsin80° 

= 16 = V3 . 

coslO 0 16 

32. a) Với 0° < a < 90° thì 0 < cos a < 1 hay —ỉ— > 1. 

cos a 

Nhân hai vế với sinor > 0 ta được tanor > sinor. 

Vậy không có giá trị nào của a (0° < a < 90°) để tanor < sina. 


b) Ta có sinor + cos« > 0 và sinor cosa > 0. Do đó 

(sinơ+cosa) = sin ơ + cos «+2sinacosa 
= 1+ 2sinơ cosơ > 1. 

Tù' đó suy ra sinơ + cosa > 1. 

33. a) Với 0 < a < -ị thì cosơ > 0, sin« > 0. Ta có 

• 2 2 

1 - sin“« = cos ~a. 

Mặt khác cos 2 a = (2sin«) 2 = 4sin 2 a nên 5sin 2 ơ = 1 hay 

1 _ 2 _ 1 _- 

sina = —cos a=—Ị=i tan a = —> cotơ = 2. 

75 75 2 


b) Với < a < n thì sinơ > 0, cosa < 0, tanơ < 0. 
Ta có 

cotơ = 4tan« => —-— = 4 tan a 


tan a 


2 „ _ 1 _ 1 __ _ 

tan a = -ị => tan« = - —, cotơ = -2 


cos a 


1 


1 




+ tan" a 


1 + 


2 . 1 

= — 7= , sinơ = —Ị=- 

V5 73 


207 



34. a) tan3a - tan2a - tana = tan(2a + a) - (tan2ữ + ran a) 


tan 2 a + tan a 
1 - tan 2 a tan a 

= (tan 2 a 4- tan a ) 

tan 2 a + tan a 
1 - tan 2 a tan a 


(tan 2 a + tan a) 

1 _ 

1 - tan 2 a tan a 

(1 - 1 + tan 2 ơ. tan a) = tan 3 a tan 2 a tan a. 


4 tan a(ỉ - tan 2 à) 2.2 tan a 1 - tan 2 a __ . , 

b) —————-—— = —-— -—— — - 2sin2a cos2a= sin4a. 

(1 + tan 2 ay 1 + tan 2 ơ, 1 + tan 2 a 


:) 


d) 


1 4- tan a 

2 .2 

tan" a + cot a 


+ tan a 


4- tan a ,2 

= tan a. 


2 

tan" a + 


tan 4 a + 1 


tan a tan^ a 
cos a sin(a - 3) - sin a cos(a - 3) 


/ 

cosl 3 


■ sin 3 


sin(a -3 - a) 


■sin 3 


2 tan 3 


cos 3 cos — 4- sin 3 sin —— — sin 3 2L^ C0S 3 

6 6 2 7 


v3 


35. ai .4 = 2(sin 2 ơ 4- cos 2 a) (sin 4 ơ 4- cos 4 a - sin 2 acos 2 a) - 3(sin 4 a 4- cos 4 a) 
= - sin a - cos a - 2sin acos a 

2 2 v2 

- - (sin a 4- cos"a) =-l. 

b) B = 4[(sin a 4- cos a) - 2sin a cos a] - cos4a 

= 4^1 - 2 sin 2 2- 1 + 2sin 2 2or = 3. 

c) c = 8(cos 4 a - sin 4 a)(cos 4 a 4- sin 4 a) - cosó a - 7cos2a 

= 8(cos 2 ơ - sin 2 a)(cos 2 a 4- sin 2 a) [(cos 2 a 4- sin 2 a) 2 - 2sin 2 « cos 2 a] 

- cosóa - 7cos2a 


208 



= 8 cos 2a ^ 1 - ì sin 2 2a J - cos 6a - 7 cos 2a 

= cos2ơ - 4cos2ơ sin"2ơ - cos(4ơ + 2à) 

= cos2ơ - 2sin4ơ sin2ơ - cos4ơ cos2ơ + sin4ơ sin2ơ 
= cos2ơ - (cos4ơ cos2ơ + sin4ơ sin2ơ) 

= cos2ơ - cos2ơ = 0. 


36. a) 


tan 2 a _ tan 2 a _ 1 - tan 2 2 a 

tan 4a - tan 2a 2 tan 2 a t 0 1 + tan 2 2 « 

-- tan Aoc 

1 - tan 2 2a 


= cos4ơ. 


b) Vĩ + sin ơ - Vĩ - sin a = ^cơSy + sinyj - ^cơSy - sinyj 

Vì 0 < ơ < -r nên 0 < —- < -7, suy ra 0 < sin — < cos —- • 

2 2 4 2 2 


Vậy 


Vl + sin a - Vl - sin a = cosy + sin y - Ị^cơSy - sin y j 


= 2 sin 


a 

2 


3-4 cos 2 a + cos 4a _ 3 - 4 cos 2« + 2 cos 2« - 1 
c) 3 + 4 cos 2a + cos 4a = 3 + 4 cos 2« + 2 cos 2 2« - 1 


2(cos 2 2« - 2 cos 2a + 1) 


2(cos 2 2 a + 2cos2ơ + 1) 


(cos2ơ-l) 2 (-2sin 2 ơ) 2 4 

= -——rr = 0 = tan ơ. 

(cos 2« + l) 2 (2 cos 2 ay 


sin« + sin 3 a + sin 5 a _ (sin5« + sinor) + sin3« 
cos a + cos 3 a + cos 5 a - (cos 5 a + cos a) + cos3 a 


sin3ơ(2cos2ơ + 1) 
cos3ơ(2cos2ơ + 1) 


= tan3 a. 


14.BTĐS10(C) - A 


209 



ÔN TẬP CUỐI NĂM 


1. Xác định parabol y = ax 2 + bx + c trong hai trường hợp sau 

a) Parabol nhận trục tung làm trục đối xứng và cắt đường thẳng y = ^ tại 

3 

các điếm có hoành độ là -1 và ~ 

b) Parabol đi qua gốc toạ độ và có đỉnh là điểm (1 ; 2). 

2 . Cho phương trình bậc hai 

ax 2 - 2(a + \)x + (a + ỉ) 2 a = 0. (£) 

Kí hiệu 5 là tổng, p là tích các nghiệm (nếu có) của phương trình trên. 

a) Với giá trị nào của a, phương trình (E) có nghiệm ? 

b) Biện luận dấu của 5 và p. Từ đó suy ra dấu các nghiệm của (E). 

c) Tìm hệ thức giữa 5 và p độc lập đối với a. 

d) Với những giá trị nào của a, các nghiệm Xị, x 2 của (E) thoả mãn hệ thức 
Xị = 3jc 2 ? Tìm các nghiệm Jt 1? Jt 2 trong mỗi trường hợp đó. 


3. Giải và biện luận các hệ phương trình sau 
X + ay = \ 
ax + y = 2a ; 


a) (1) 


b) (2) 


{a + \)x - y = a + \ 
X + (a - \)y = 2. 


4 . Với những giá trị nào của m, hệ phương trình sau có vô số nghiệm ? 


a) (3) 


{m - 2)x + 27 y = 4,5 

2x + (m + l)y = -1 ; 
Giải các hệ phương trình sau 
X + y + xy = 5 


a) 


X 2 + y 2 + xy = 7 ; 


6 . Giải các hệ phương trình sau 


a) 


x 3 + y 3 =l 


„3.,3 

X y 


= -8 ; 


b) (4) 


3jc + my = 3 
mx + 3y = 3. 


b) 


2 2 
Jt + y 


xy =13 
+ y - v*ỹ = 3. 


b) 


XỴ 


X + y 
xz 

X + z 

y + - 


= 1 

= 2 
= 3. 


210 


14.ETIĐS10(C) - B 



7. Xác định các giá trị của m sao cho bất phương trình sau nghiệm đúng với 
mọi giá trị của X 

a) mx + 1 > 4* - 3 m ; 

b) 5 m - 2 mx > (m - 3)x 2 ; 

c) ( m + A)x 2 < 2(mx - m + 3). 

8. Với những giá trị nào của a, hiệu giữa hai nghiệm của phương trình 

2x 2 - (a + l)x + (a - 1) = 0 

bằng tích của chúng ? 

9. Hãy xác định k để hiệu giữa các nghiệm của phương trình 5x 2 - kx + 1 = 0 
bằng 1. 

10 . Tìm giá trị của a sao cho tổng các nghiệm của phương trình 

X 2 - 2 a(x - 1) - 1 = 0 

bằng tổng bình phương các nghiệm đó. ' 

11 . Không giải phương trình 

3x 2 - 5x - 2 - 0, 

hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó. 

12 . Tính -i- + -Ỵ, trong đó Xị và x 2 là các nghiệm của phương trình bậc hai 

*1 x 2 

2x 2 - 3 ax -2-0. 

13 . Tim giá trị của a sao cho phương trình 

X 2 - 6 ax + 2 - 2a + 9a - 0 


có hai nghiệm dương phân biệt và đều lớn hơn 3. 

14 . Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC , biết 
toạ độ trung điểm các cạnh BC, CA, AB lần lượt là M(1 ; 2), N(3 ; -5), 
P (5 ; 7). 

15 . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy hãy tìm toạ độ các đỉnh M, N của hình vuông 
AMBN, biết toạ độ hai đỉnh A(l ; 1) và 5(3 ; 5). 


211 



16 . Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Thời gian giải xong một bài tập Toán của 44 học sinh lớp ỉ OA, 
trường Trung học phổ thông K 


23,5 

23,0 

21,1 

23,7 

23,2 

21,9 

24,0 

22,7 

19,6 

22,5 

22,3 

20,0 

23,2 

21,5 

20,1 

23,7 

20,6 

24,6 

22,3 

21,0 

25,4 

22,7 

21,3 


21,2 

23,6 

23,1 

21,6 

24,2 

22,6 

22,0 


22,7 

19,8 

23,2 

21,9 

20,3 

22,6 

22,2 


21,1 

20,5 

24,8 

22,5 

20,9 

25,0 

23,3 



a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp như sau 

[19,5 ; 20,5) ; [20,5 ; 21,5) ; [21,5 ; 22,5) ; [22,5 ; 23,5) ; [23,5 ; 24,5) ; 
[24,5 ; 25,5]. 

b) Dựa vào bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập hãy nêu nhận xét vể thời 
gian làm một bài tập của 44 học sinh kể trên. 

c) Hãy tính sô' trung bình cộng X, phương sai sị và độ lệch chuẩn s x của 
các số liệu thống kê đã cho. 

d) Giả sử rằng, cũng khảo sát thời gian giải xong một bài tập Toán của học 
sinh ở các lớp 10B, 10C của trường K, rồi tính các số trung bình cộng, 
phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê ở từng lớp, ta thu 
được kết quả sau : 

ở lớp 10B có ỹ = 20 phút, Sy = 1, Sy = 1 phút, 
ở lớp 10C có 2 = 22,4 phút, sị = 1, 5, = 1 phút. 

Hãy so sánh thời gian giải xong một bài tập Toán của học sinh ở ba lớp 
10A, 10B, lOCđãcho. 


212 


e) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã 
lập được. 




17. Chứng minh rằng 


. VI + cos a + VI - cos a (an 
a) ~— - = cot + J 

VI + cos a - V1 - cos a 1/4 


(n < a< 2n) ; 


cos 4a tan la - sin 4a __ 2 „. , sin 2 2a + 4 sin 2 a - 4 1 4 

b) ~ r , " “ , = - tan la ; c) ——— —— -= ^ cot a : 

cos 4a cot la + sin 4a 1 - 8 sin 2 a - cos 4a 2 


sin 10,5 a 


d) 1 + 2 cos la = * ; 

sin 3,5 a 


tan 3 a _ 3 - tan a 
tan a 1-3 tan 2 a 


18. Rút gọn 


sin 2 la + 4 sin 4 a - 4 sin 2 a cos 2 a 
4 - sin 2 la - 4 sin 2 a 


b) 3 - 4cos2a + cos4a ; 


c) cos4a - sin4a C0t2a ; 

19. Không dùng bảng số và máy tính, hãy tính 
a) cos67°30' và cos75° ; 


cot a + tan a 
1 + tan la tan a 


cot15° + 1 
b) —-— 

2 cot15° 


c) tan20°tan40°tan80°. 
20. Chứng minh rằng 


, 1 - cos2a + sin2a 

a ) T 7 ~ = tan «; 

1 + cos2a + sin2a 


, . cot a + tan a _ - _ 

b ) 1 . 77TT-T - = 2cot2a; 
1 + tan 2 tan a 


yfĩ - sina - cosa (a n 

c) - T — — -= - tan - 77 

sina-cosa 12 8 


d) cos2a — cos3a - cos4a + cos5 a = —4sin— sina cos—— 

2 2 


213 



21 . Rút gọn 

s 1 + cos ũ ^ 2 a _2 

a) 7 ———tan 7 -- cos a ; 

1 - cos ũ 2 

b) 4cos 4 a - 2cos2ư - ^-cos4ứ ; 


, 1 w , 1 

c) sin a( 1 + - 7 — + cot ư)(l - - 7 - 7 - + cot a) ; 
sin a sin a 


d) 


cos 4 a + sin 4 a 


cos 2 a 

cos 4 a - sin 4 a 1 -I s in 2 2 ứ 
2 


LÒI GIẢI - HƯÓNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1. a) Vì đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng cho nên hàm số 

f(x) = ax 2 + bx + c 

là hàm số chẵn, do đó 

f(x) = ax 2 + bx + c - ax 2 - bx + c = f(-x), Vx 
suy ra b = 0. Ta còn phải xác định a và c. 

Vì parabol cắt đường thẳng y = Ỷ tại các điểm có hoành độ -1 và Ỷ nên 


nó đi qua các điểm 
Ta có hệ phương trình 


_1 ’ 2 


và 


3 .3 
2 ’ 4 


a+c=-- 

9a 3 
lT + C " 4' 


Giải hộ phương trình trên ta được a- 1 , c = - Ỷ ■ 

2 3 

Parabol phải tìm là y = X -ị. 


214 



ỉ 


b) Vì parabol đi qua (0 ; 0) nên y(0) = c = 0. 

Do parabol có đỉnh là (1 ; 2) nên 

b 

~2ầ~ x ^ ịla + b = 0 

_A = ? (ố 2 + 8a = 0. 

- 4 a 

Giải hệ phưcmg trình trên ta được a = -2, b = 4. 

Parabol phải tìm là y = -2x 2 4- 4x. 

2 . a) Phải có 

A = (a + l) 2 - (a + 1 )V = (a 4- 1) 2 (1 - ứ 2 ) > 0 
0-1 < a < l,a*0. 

b) Ta có 

p = {a + l) 2 , 


p = 0 o a = -1, khi đó Xị = x 2 = 0. 
p > 0, Va * -1, khi đó *!, x 2 cùng dấu. 

Mặt khác 

s= 2(a + 1 ) 
a 

suy ra : 

Với 0 < a < 1 thì hai nghiệm của phưcmg trình (E) đều dưcmg ; 

Với -1 < a < 0 thì hai nghiệm của phưcmg trình ( E ) đều âm. 

c 2(a 4- 1) __ 2 

c) Từ s = ——— suy ra a = ——- • 

a s - 2 

Do đó p={ + lì = —ỉ—— o (S - 2 ) 2 P -s 2 = 0 

K s ~ 2 ) (S-2) 2 


d) 


2(a + l) . 1X 

X, 4- x 2 = - 2 —— _ . 2(a 4- 1) 

ị 1 2 a o 4x ọ = — 

X, = 3jc„ a 

l x l - ix 2 


|^: (<ỉ + 1)2 => 3 X ỉ=(a + iỷ. 

1*1 = 3*2 


215 



Suy ra (ứ + 1) 2 (4 a 2 - 3 ) = 0 

a = -\ 

a= 2 

a= 2 
Với a- -ì ta có Xị = x 2 = 0 ; 

_ _ 3 + 2V3 _ _ 3 + 2V3 . 

Với a = 2 t£LCÓ x 2 = — g — ; X 1 = — 2~ ’ 

73 _ 3-2V3 3-2V3 

Với a= -ỳ tacó x 2 =-; Xị = - 2 ^— ■ 

3. a) Hệ phương trình (1) tương đương với <1 x 1 2 a Từ đó, 

[x + ay = 1 . 



Ị CI 

Với a ■*- ±1, hệ phương trình (1) có nghiệm X = -—— ; y = ———■ ; 

1 - ơ 2 1-a 2 


Với a = 1, hệ phương trình (1) trở thành 


Với a - -1, hệ phương trình (1) trở thành 


X + y - 1 
X + y = 2 


(vô nghiệm) ; 


X - y - 1 
-X + y = -2 


(vô nghiệm). 


b) Hệ phương trình (2) tương đương với 


a 2 X = a 2 + 1 ,, 

Từ đó, 


X + (a -\)y = 2. 


Với a 0, hệ phương trình (2) có nghiệm X = 


a + 1 a + 1 


Với a = 0, hệ phương trình (2) trở thành 


4 . a) Hệ phương trình (3) tương đương với 


*-y = i 


x-y = 2 


(vô nghiệm). 


(m 2 - m - 56)y = -m - 7 _ ,, 2 ^ 

Từ đó néu m - m - 56 * 0 thì hệ có nghiệm. 

2x + {m + \)y = -\. 


216 



Ta xét m 2 - m - 56 = 0 <=> 


m = -7 
m = 8 . 


Với m - -7 hệ phương trình (3) trở thành 


-9x + 21 y = 4,5 
2x - 6y = -ỉ. 


9 27 4,5 

Vì = — = —— nên hệ phương trình (3a) có vô số nghiệm. 


2 


-1 


Với m = 8 ta có hệ 


6 .V + 21 y = 4,5 
2x + 9 V = -1. 


17í 6 27 4,5 , , _ , ... 

Vì — = — —y cho nên hệ phương trình (3b) vô nghiệm. 

Trả lời : m = -7. 

b) Hệ phương trình (4) tương đương với I ^ _ ^ 

[/7í.r + 3 y = 3. 

Tương tự câu a) ta xét trường hợp 9 - m 2 = 0 Cí- m = ± 3 


Với m = 3 ta có hệ phương trình 


3x + ĩy = 3 


3x + 3y = 3. 
Rõ ràng hệ phương trình (4a) có vô số nghiệm. 
Với m = -3 hệ phương trình (4) trở thành 

J 3x - 3y = 3 
|-3jc + 3y = 3. 

3 


-3 , 3 
— * 

3 

Trả lời : m = 3 


3 -3 3 

Vì — = — * — cho nên hệ phương trình (4b) vô nghiệm. 


5. a) 


' X + y + xy = 5 Ịx + y + xy = 5 

<z> < 

X 2 + y 2 + xy = 1 1 (x + y) 2 + (x + y) = 12. 


Đặt u = X + y ta được 11 + u - 12 = 0. 
Giải ra ta được Mj = 3, u 2 = -4. 


(3a) 


(3b) 


(4a) 


(4b) 


15.BnĐS10(C) - A 


217 



Với u = 3 ta có hệ phương trình 


-V + y = 3 
xy - 2. 


Giải hệ phương trình (*) ta được hai nghiệm (1 ; 2) và (2 ; 1). 

Ị X + V = —4 

Với li = -4 ta có hệ phương trình < ' (vô nghiệm). 

[xy = 9 

Đáp số: (1 ; 2) và (2 ; 1). 
ịu = X + y 

b) Đặt < I —' (v > 0) ta được hệ phương trình 

1 ' = yịxy 


u 2 - 3v 2 = 13 
u-v =3 


Giải hệ phương trình trên ta được 

u = 5, V = 2 
hoặc u — 4, V = 1. 


j.v = 4 

^ + y = 5 \y = ỉ 
Jxỹ - 2 \y = 4 


u - V = 3 

u 2 - 9li + 20 = 0. 


.V + y = 4 

Vvv = 1 


Í.Y = 2-73 
Ị y = 2 + 73 
Ịx = 2 + 73 
1V = 2 - 73. 


Đáp số: Hệ phương trình đã cho có bốn nghiệm là 

(4 ; 1) ; (1 ; 4) ; (2 - 73 ; 2 + 73) ; (2 + 73 ; 2 - 73). 


6 . a) Đặt u = .V 3 , V = y 3 ta được hệ phương trình 


u + V = 7 
uv = -8. 


Giải hệ phương trình trên ta được 


u = 8 
V = -1 


u = -1 
V = 8. 


Suy ra hệ phương trình đã cho có các nghiệm là 
(2 :-l) và (-1 ; 2). 


218 


15.B1ĐS10(C) - B 



b) Rõ ràng .V, y, r đều khác 0, khi đó 


x + y 


- + - = I 

■ v y 


- 2 o A + A = A 

.V 2 

1,1 1 

= 3 — + — = -7. 

V 3 


Suy ra — + — + - = —1. 

X y z 12 

Từ đó dễ thấy — = — 1 = — —Ị— 

3 z 12 12 

., 12 12 

Tương tự, ta có y = —, X = -y- ■ 


Đáp sô': 


12 12 

y ; T 


; -12 


7. a) mx + 1 > 4x - 3 m <=> mx 2 - 4x + 3m + 1 > 0. 


Phải có 


a > 0 
A' < 0 


m > 0 


[ A ' < 0 [4 - /72(3/72 + 1) < 0. 

Giải hệ bất phương trình trên ta được m > I. 

b) 5/72 - 2mx > (3 - m)x <=> (/72 - 3)„r - 2/77.V + 5/72 > 0. 


Cần có 


a > 0 , /72 > 3 

hay 

A' < 0 /72 2 - 5m(m - 3) < 0. 


Giải hệ bất phương trình tả được m > -Ỵ- 

c) (/72 + 4).r 2 < 2(mx - m + 3) <=> (/72 + 4).r 2 - 2mx + 2/72 - 6 < 0. 


Cần có 


a < 0 , 772 < -4 

hay < . 

A' < 0 \m l - {m + 4)(2/?2 - 6) < 0 


/72 < -4 

—/ 72 2 - 2/72 + 24 < 0 


m < -4 


<=> s /72 < -4 

/72 > 6. 


Đáp sô': m < -4. 


219 



8. Ta có A = (a + l) 2 - 8 (a - 1) = a 2 + 2a + 1 - 8ứ + 8 


= a 2 - 6a + 9 = (a - 3) 2 >0 nên phương trình đã cho có nghiệm. 
Xét Uj - .v 2 ) 2 = Uj + X 2 Ý - 4jc 1 jt 2 = x ĩ x ỉ 


hay 


4 



<=> -4 a + 8 = 


1 


0 



<=> a = 2. 


Đáp số: a = 2 


9. Cần có A = k 2 - 20 > 0. 


Xét .Vị - -t 2 = (•*! + x 2 ) - 2x 2 = 1 => y - 2x 2 = 1 


suy ra x 2 = 


Do đó 


k - 5 

10 


; X , = 1 + x 7 = 


Ẩ: + 5 

Tõ“ 


Ấ:-5 Ấ: + 5 1 2 _ ., 

w w 5°* - 45 - 


Đứp 5ó': Ẩ: = ±3V5 . 

10. X 2 - 2a{x - 1) - 1 = 0 <=> X 2 - 2ax + 2a - 1 = 0. 


Vì A ' = {a - l) 2 > 0 nên phương trình luôn có nghiệm. 
Ta có Xị + x 2 = 2a ; 

XịX 2 = 2a - 1 ; 

Xị + xị = (.V] + X 2 Ỷ - 2xy\ 2 . 

Suy ra 4ứ 2 - 2(2 a - 1) = 2ứ <=> 2a 2 - 3ứ + 1 = 0. 

Giải phương trình trên ta được a = ^ ; a = 1. 

Đáp số: a - ~2 ; a = 1 • 


220 



11. X 3 + xị = (Xj + X 2 )(Xị - X|X 2 + xị) 


2 5 

= (Xị + x 2 )[(Xị + x 2 ) - 3x,x 2 ] = — 


25 . „ 
.9 +2 


12 Ta có — + — = iỉ - ẩ = U| - iátĩgl t Í2 ỉ_z2V 


X 1 Xo 


„3 „3 

x i4 


3 a 

T 


9a l 


+ 3 


(X|X 2 ) 

27ứ 3 + 36ứ 
8 


13. Phải có 


A' > 0 
ac >0 <=> 

2 >3 


2 (a - 1 ) > 0 

9 a 2 - 2a + 2 > 0 
6a 
12 

Giải hệ bất phương trình trên ta được a > 1. 

14. Giả sử các đỉnh của tam giác có toạ độ lần lượt là 

M*ỉ ; 3>j), B(x 2 ; y 2 ), C(x 3 ; y 3 ). 

Theo công thức toạ độ trung điểm ta có 


x 2 + x 3 = 2x m = 2 
(I) <Ị x 3 + X, = 2x n = 6 
Xi + Xo — 2 Xp — 10 


và (II) 


+ y 3 = 2 y M 

y?, + y\= 2 y N 
bi + V2 = 2» 


Cộng từng vế các phương trình của hệ (I) ta được 

2(x, + x 2 + x 3 ) = 18 => Xị + x 2 + x 3 = 9, 


từ đó 


Xj = 7 ; x 2 = 3 ; x 3 


- 1 . 


215 

27 


= 4 
= -10 
= 14. 


Tương tự tìm được y { = 0 ; y 2 = 14 ; y 3 = -10. 
Vậy 4(7 ; 0); 5(3 ; 14) ; C(-l ;-10). 


221 



15. Giả sử M{. V ; v) là đỉnh của hình vuông AMBN. 


„ , ÍUmUIbmI \am 2 =bm 2 

Ta có < __ __ <=> < _, __ 

[AM 1 BM {AM.BM = 0 

^ ị(X - l) 2 +{y- l) 2 = (X - 3) 2 + (V - 5) 2 
l(.v - l)(.v - 3) + (^v - 1)(>’ - 5) = 0 

í.v + 2 v = 8 í. V = 4 ị X = 0 

<=> í , - <=> s „ hoặc 

[.V 2 + y 2 - 4.V - 6y + 8 = 0 [y = 2 ' [y = 4. 

Vậy M{4 ; 2), N {0 ; 4) hoặc M (0 : 4), /V(4 ; 2). 


16. a) Thời gian giải xong một bài tập Toán của 44 học sinh lớp ỉ OA, 

trường Trung học phổ thông K 


Lớp thời gian (phút) 

Tần số 

Tần suất (%) 

[19,5 ; 20,5) 

5 

11,36 

[20,5 ; 21,5) 

7 

15,91 

[21,5 ; 22,5) 

10 

22,73 

[22,5 ; 23,5) 

12 

27,27 

[23,5 ; 24,5) 

6 

13,64 

[24,5 ; 25,5] 

4 

9,09 

Cộng 

44 

100 (%) 


b) Nhận xét 

Trong 44 học sinh đã được khảo sát ta thấy 

Chiêm tỉ lệ thấp nhất (9,09%) là những học sinh có thời gian giải xong một 
bài tập Toán từ 24,5 phút đến 25,5 phút. 


222 




Chiếm tì ìệ cao nhất (27,27%) là những học sinh có thời gian giải xong bài 
tập Toán đó từ 22,5 phút đến dưới 23,5 phút. 

Đa số (79,55%) là những học sinh có thời gian giải xong bài tập toán đó từ 
20,5 phút đến dưới 24,5 phút. 

c) Sử dụng bảng phân bố tần sô' ghép lớp đã lập, ta tính được X = 22,4 phút, 
s 2 = 2,1, J v = 1,4 phút. 

d) Ta có X ~ 7 = 22,4 phút > 20 phút = y do đó ta có thời gian giải xong 
bài tập toán đó của học sinh ở lớp 10A và 10C là như nhau và cùng chậm 
hơn học sinh lớp 10B. 

Đổng thời, vì T ~ T = 22,4 phút và s 2 . = 2,1 > 1 = s 2 nên thời gian giải 

xong bài tập toán đó của các học sinh lớp 10C là đồng đều hơn các học 
sinh lớp 10A. 

e) Biểu dồ tán suất hình cột vể thời gian (phút) giải xong một bài tập toán 
của 44 học sinh lớp 10A, trường Trung học phổ thông K. 


Tần suất 



i 


223 








Ị - Ị — Cc . Tí (X 

17 . a) Vì V1 + cosơ = -v2 CQSy (do 2 K 2 K 7Ĩ ’ > 


\J 1 - cos a = V2 sin — cho nên 

Vl + cos a + \J 1 - cosa _ cos y + V2 sin y 
Vl + cos« -Vl-cosa “ _V^ C0S « _V^sin| 


a . a , a 

cos y - sin ỹ 1 - tan ỹ 

a . a , a 

cos Ỹ + sin — 1 + tan y 


a n 
~2 + 4 


= tan — 


71 a 


b) 


= cot I 

cos 4a tan 2 a - sin 4a _ cos 4a sin 2 a - sin 4a cos 2a 
cos 4a cot 2a + sin 4a cos 4a cos 2a + sin 4a sin 2a 

-sin 2 ứ ^ 2 ~ 

tan 2 a = - tan 2a. 


tan 2a 


cos 2a 


c) 


sin z 2a + 4 sin z a - 4 4 sin 2 a cos 2 a + 4(sin 2 a - 1) 


1 - 8 sin z a - cos 4a 


1 - 8 sin 2 a - (1 - 2 sin 2 2a) 

4 cos 2 a(sin 2 a - 1) 1 .4 

— = 2-cot a. 


d) 


e) 


8 sin a(cos a - 1) 
sin 10, 5a _ sin(7 a + 3,5 a) _ sin7acos3, 5a + cos7asin3, 5a 
sin 3, 5a sin 3, 5a sin 3, 5a 

sin 3, 5a{2 cos 2 3,5 a + cos la) 
sin 3,5 a 

= (2 cos 2 3, 5a - 1) + 1 + cos la 
= 2cos7a + 1. 

tan(a + 2 a) tan a + tan 2 a 


tan a + 


2 tan a 
1 - tan 2 a 


tan a 


tan a{ 1 - tan a tan 2 a) 


tan a 


1 - 


2 tan 2 a ^ 


1 - tan z a 


tan 2 a 


1 - 3 tan z a 


224 



18 a) s * n2 + 4 sin 4 a - 4 sin 1 2 a cos 2 a _ sin 2 2a + 4 sin 4 a - sin 2 2a 
4 - sin 2 2a - 4 sin 2 a 4 cos 2 a - 4 sin 2 a cos 2 a 

4 sin 4 a .4 

= -2---2- = tan Ế 

4 cos 2 ớf(l - sin 2 ớf) 

b) 3 - 4cos2a + cos4a = 3-4(1 - 2sin 2 a) + (1 - 2sin 2 2a) 

= 8sin 2 a - 8sin 2 a cos 2 a = 8sin 2 a (1 - cos 2 a) 

= 8sin 4 a. 

c) cos4a - sin4a C0t2a = 2cos 2 2a - 1 - 2sin2a cos2q cos ^ a = -1. 

sin 2 a 


d) 


cos a sin a 

cot a + tan a _ sin a + cos a 

1 + tan 2 a tan a , sin 2 a sin a 
1 + 

cos 2 a cos a 


1 cos a cos 2 a 

sinacosa cos2acos a + sin 2a sin a 


19 . a) cos67°30' = cos 


2 cos a cos 2 a 
sin 2 a cos(2 a - a) 

135° 11 + cos 135° 


= 2 cot 2a. 



V2 - V2 
2 


cos75° = cos(45° + 30°) = ^-{yỊĨ - 1 ). 

4 

1 1 - tan 2 15° cot 2 15° - 1 

b) cot30 = - : —- =- = ————— • 

tan 2.15° 2 tan 15° 2cotl5° 

Đặt X = C0tl5° và chú ý rằng cot30° = yỈ3 ta có 


2 

73 = <=> X 2 - 2yỈ3x - 1 = 0 . 

2x 


225 



Giải phương trình trên ta được X = 2 + V 3 (nghiệm .V = V 3 - 2 loại vì 
C0tl5° > 0). Do đó 

cot 15° + 1 _ 2 + 73 + 1 _ 3+j _ 3-j 
2 cot 15° ~ 2{2 + S)~ 2{2 + S)~ 2 


c) Ta có 

tan20°tan40 o tan80° = -tan20 o tan40 o tanl00 o 


= - tan(60° - 40°) tan 40° tan(60° + 40°) 


tan 60° - tan 40° 0 tan 60° + tan 40° 

-— —-tan 40° —— - 


+ tan 60° tan 40° 


1 - tan 60° tan 40° 


3-tan 2 '40° 

1 - 3 tan 2 40° 


tan 


40° = - tan 120° = y/ 3 . 


^ tan 120° 3 -tan 2 40° 

(Ap dụng bài tập ôn tập CUÔ 1 năm 16 e) ta có -— =--— 


tan 40° l-3tan 2 40 c 


). 


20 . a) 


1 - cos2<3 + sin2a _ 2sin 2 <3 + 2sin<3COS(3 
1 + cos2<3 + sin2(3 1 + 2cos 2 <3 - 1 + 2sin < 3 cos <3 

2sina(sin(3 + cos<3) 


2cQSí3(sin<3 + cosa) 


= tan (3. 


1 

b) cot (3 + tan (3 = tan (3 + tana 

1 + tan 2(3 tan <3 , 2 tan (3 

1 +-—-— tan a 

1 - tan 2 (3 


1 + tan 2 a 1 - tan 2 (3 + 2 tan 2 a 
tan (3 1 - tan 2 (3 

1 - tan 2 a _ 

= ———— = 2cot2 a. 
tan a 


226 




d) cos2 a - cos3<7 - cos4ứ + cos5a = (cos2 a - cos4a) + (cos5 a - cos3a) 

= -2sin3í/ sin(-ứ) - 2sin4ứ sinứ = 2sina(sin3a - sin4ứ) 

, . la .( <3^ „ . a . la 

= 4sina cos—— sin = -4 sin— sinứ cos —• 

2 V 2) 2 2 


2 2 « 

. 1 + cos a 2 a _ 2 _ ZC0S 2 2 ứ _ 2 • 2 

21 . a) -—— tan — - cos a = -— tan — - cos a - sin a. 

ì - cos a 2 „ . 2 o 2 

2 sin — 

2 


b) 4cos 4 a - 2cos2 a - ^-cos4ứ 
= 4cos 4 a - 2(2 cos 2 a - 1) - ^-(2cos 2 2 a - 1) 
= 4cos 4 a - 4cos 2 a + 2 - (2cos 2 a - \) 2 +]ị 


4 9 5 9 3 

= 4cos a - 4cos 2 a + ị - 4cos 4 a + 4cos 2 a - 1 = ị- 

2 2 


227 



, . 1 1 

c) sin a( 1 + -b cot ứ)(l —r 1 -1- cotứ) 

sin ứ sinứ 


= sin a 


(l + cotứ) 2 


sin 2 a 


, 2/1 2 /-V 

= sin a(\ + cot ứ + 2cotứ)-l 


• 2 2 „ . 2 COSứ . 

= sin ứ + cos a + 2sin ứ—r--1 = Sin2ứ. 

sin a 

- 4-4 

cos2ứ cos a + sin ứ 

cos 4 ứ - sin 4 ứ 1 _i sin 2 2a 
2 

cos ứ - sin a cos a + sin a 

(cos 2 a + sin 2 ứ)(cos 2 a - sin 2 a) !_ 1 (2 sin ứ cos af 


cos 4 a + sin 4 a 

■ 2 -2 _ 2 7 ,_ 2 • _ 2 _ 2 

sin ứ - sin a cos ứ + cos ứ - sin ứcos ứ 

cos ứ + sin a _ 

sin 2 ơ(\ - cos 2 ứ) + cos 2 ơ(\ - sin 2 ơ) 


228 



MỤC LỤC 


Trang 

Lời nói đầu 3 

Chương I . MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP 

§1. Mệnh để 5 

§2. Tập hợp 10 

§3. Các phép toán tập hợp 12 

§4. Các tập hợp số 14 

§5. Số gần đúng. Sai số 16 

Bài tập ôn tập chương I 18 

Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số 19 

Chương II. HÀM số BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI 

§ 1. Hàm số 25 

§2. Hàm số y = ax + b 30 

§3. Hàm số bậc hai 35 

Bài tập ôn tập chương II 41 

Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số 42 


229 



Trang 


Chương III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 


§ 1. Đại cương về phương trình 53 

§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 58 

§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 70 

Bài tập ôn tập chương III 78 

Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số 80 


Chương IV. BẤT ĐANG THỨC. BÂT PHƯƠNG TRÌNH 


§1. Bất đẳng thức 102 

§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn 107 

§3. Dấu của nhị thức bậc nhất 111 

§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 114 

§5. Dấu của tam thức bậc hai 118 

Bài tập ôn tập chương IV 122 

Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số 124 


230 






Trang 

Chương V. THỐNG KÊ 


§1. 

Bảng phân bô' tần số và tần suất 

142 

§2. 

Biểu đồ 

147 

§3. 

Sô' trung bình cộng. Sô' trung vị. Mốt 

152 

§4. 

Phương sai và độ lệch chuẩn 

157 


Bài tập ôn tập chương V 

161 


Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số 

163 


Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. 
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 


§1. 

Cung và góc lượng giác 

175 

§2. 

Giá trị lượng giác của một cung 

180 

§3. 

Công thức lượng giác 

188 


Bài tập ôn tập chương VI 

192 


Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số 

194 


Ôn tập cuối năm 

210 


231 



Chịu trách nhiệm xuất bán : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giármđốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tâp NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập lần đáu : 
Biên tập tái bàn : 
Biên tập kĩ thuật : 
Trình bày bìa và minh hoạ : 

Sửa bàn in : 
Chế bản : 


LÊ THỊ THANH HANG - NGUYỄN NGỌC TÚ 
LÊ THỊ THANH HANG 

NGUYỄN THANH THUÝ - ĐINH XUÂN DUNG 
BÙI QUANG TUẤN 
LÊ THỊ THANH HẰNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 

Mã số: CB003T1 

In 35.000 cuốn (ST); khổ 17x24cm. 

In tại Công ty cổ phần In Bắc Giang. 

Sô' in: 05. Số xuất bản: 01-2011/CXB/814-1235/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 02 năm 2011. 


232 



■ua 



HUÂN CHƯONG HÓ CHÍ MINH 


rõNDO 








ụ u \ I. I T V 

c u o vv IN 


r 


VƯƠNG MIÊN KIM CƯƠNG 
CHÁT LƯỢNG QUỐC TẼ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 


BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 

6. BÀI TẬP TIN HỌC 10 

BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 

7. BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 

BÀI TẬP VẬT Lí 10 

8. BÀI TẬP TIẾNG PHÁP 10 

BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 

9. BÀI TẬP TIẾNG NGA 10 

BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 



SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 - NÂNG CAO 

• BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 

• BÀI TẬP HỈNH HỌC 10 

• BẢI TẬP VẬT LÍ 10 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 

BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 

BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 


Bạn đọc có thẻ mua sách tại : 

• Các Công ty Sách - Thiêt bị trường học ờ các địa phương. 

• Công ty CP Đầu rư va Phát triền Giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 

• Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HC'M. 

• Công ty CP Đâu tu và Phát triền Giáo dục Đà Nằng, ] 5 Nguyễn Chi Thanh, TP. Đà Nằng. 

hoặc cac cua hàng sach cùa Nhà xuát ban Giáo dục Việt Nam : 


- Tại TP. Hà Nội . 187 Giang Vò ; 232 Tây Son ; 23 Tràng Tiền ; 

25 Hàn Thuyên ; 32E Kim Mã ; 

14/3 Nguyền Khánh Toàn ; 67B Cưa Bắc. 

- Tại TP. Đà Nằng : 78 Pasteur ; 247 Hai Phòng. 

-Tại TP. Hồ Chí Minh : 104 Mai Thị Lựu ; 2AĐinh Tiên Hoàng. Quận 1 ; 

240 Trần Bình Trọng ; 23 1 Nguyễn Vãn Cừ, Quận 5. 
-Tại TP. Cẩn Thơ : 5/5 Đưòng 30/4. 

- Tại YVebsite bán sách trực tuyên : www.sach24.vn 



\Vebsite: vvvvw.nxbgd.vn 


0 


Giá: 12.000đ 


8 


































